GEORGE 


Sur r 
Phuc Hồi Sức Khỏe 
Zë Phuong Fhir 

OHSAWA 


W XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 


£ ği Nói Đầu đà 


Đây là bản dịch từ nguyên tác Pháp ngữ 
“Retour à la Santé par la Macrobiotique” (không ghi 
xuất xứ) của một trong những dịch giả về Phương. ` 
pháp Trường sinh OHSAWA trước năm 1975, được 
in bằng Ronéo, không „hi tên mình, không phổ biến 
rộng và người biên tập chưa.tìm được bản gốc để 
tra cứu. Nay vì nhận thấy hay, bổ ích, cần cho tham 
khảo và chắc hẳn bản ý của người dịch cũng muốn 
làm lợi cho nhiều người, chúng tôi xin mạn phép 
cho in phổ biến nội bộ sau khi sắp xếp, bổ sung, 
biên tập lại đôi chút, cuối cùng có phụ thêm phần 
phụ lục tư tưởng của Ohsawa tiên sinh mà chúng 
tôi dịch hay sưu tập trong một số nguyên tác và 
sách dịch đã từng phổ biến ra Việt ngữ. Một lần nữa 
chúng tôi xin ghi ơn các vị đã dịch sách OHSAWA 
tiên sinh nơi đây. 


Huỳnh văn Ba 


6 Piue Wsi See Khe 
— E Ze 


CHỈ DẪN CƠ BẢN 
(phải theo triệt để trước khi áp dụng 
khoa trị liệu Trường sinh) 


L NƯỚC 

Nước là tất cả các chất lỏng ta uống trong một 
ngày như: nước trà, cà phê, súp, nước chứa trong 
cơm và trong các thức ăn hằng ngày. 

Ta phải giảm lượng nước uống hằng ngày xuống 
mức cần thiết tối thiểu để duy trì sức khỏe. 


Làm sao định được lượng nước tối thiểu? Mỗi 
người, cơ thể khác nhau, do đó sự đòi hỏi của cơ thể 
về lượng nước cũng khác. Cách tốt hơn hết là để 
ý xem mỗi ngày ta đi tiểu mấy lần. Nếu quá 2 lần 
(phụ nữ) hoặc 3 lần (nam Biới), tất là trong ngày ấy 
ta uống nhiều nước quá. Uống nhiều nước tức là bắt 
tim làm việc nhiều vì phải đẩy biết bao lít nước vô 


12⁄4 Vän Ba yd 


dung lẩn trong máu đi khắp cơ thể. Nước thừa trong 
người sẽ làm cho ta mệt nhọc, uể oải, thiếu sức dẻo 
dai. Nước thừa sẽ làm giảm bớt lượng muối tối thiểu 
của máu, các hồng huyết cầu sẽ mau già và có thể bị 
vỡ ra, các bạch huyết cầu kém sức để chống vi trùng 
ngoại xâm. 

II. THÚC ñN 

1. Các thức ăn phải kiêng cứ 

a. Đường, dưới mọi hình thức (bánh, mứt, 
kẹo, món ăn có đường, đường phèn, kem, 
yaourt có bổ đường) vì đường rất khó tiêu 
và chất ngọt làm ngăn sự hoạt động của 
da dày. 

b. Khoai tây, các loại cà (cà chua, cà dĩa, cà 
pháo, cà dái dë 1 dưa chuột , dưa leo, đậu 
ve ( haricot vert). 

c. Các thứ trái cây tươi, trừ dâu tây ( fraise) 
và táo (pomme). 

d. Cà ri, tiêu, ớt, đồ gia vi . 

e. các loại rau đậu, đậu tầm (fève), các loại 
đậu có hột ( trừ các loại dưới đây). 

f. Sản phẩm động vật (thịt, mỡ, chất đạm 
(protéine), trứng gà, trúng vịt, sữa, bơ, 
phô mai. 


8 ` Dhue Hsi Sir ác 
Phuc Woi Sứ Khe 


2. Các th ức ăn được 

a. Các loại ngũ cốc lứt: gao, lúa mì, lúa 
đại mạch, lúa hắc mạch, kê, bắp trái hoặc 
bột bắp lứt, bo bo không tinh chế (non 
raffiné). Khi luộc không nên đổ nước äy 
di vì nó chứa nhiều khoáng chất để dùng 
mà nấu món khác. 

b. Rau đệu: Trừ các thứ phải kiêng cử thì 
những loại sau đây ăn được: su, sú lơ (chou 
fleur), hành, cà rốt, bí đỏ, củ cải đỏ, xà 
lách xon, bổ công anh (pissenlit), rau 
đắng (endive), cây củ hạ (salsifñs), cần 
tây, đó là mấy thứ tốt nhất. Nên ăn hấp 
hoặc xào với dầu mè, nêm muối. 

Chú ý 

Nếu có thể được thì nên dùng các sản phẩm 
trong vùng mình ở, cách xa nơi ở không quá 50km, 
vì từ điển của vùng mình ở thích hợp với từ điển của 
cơ thể mình. Cũng như nếu ăn được các thứ cây cỏ 
chính tay ta trồng thì rất tốt vì nó thấm nhuần từ 
điển của ta. d 

c. Dâu: Chỉ nên dùng dầu thảo mộc như dầu 
mè, dầu ô liu, dâu phọng, đầu đậu nành 
mà kiêng cữ mỡ. 


?7⁄4).4 Vän Ea 9 


Về dâu mè, ô liu cây cải dầu (colza), cây 
hướng dương (tournesol) ăn bao nhiêu 
cũng được nhưng cũng phải xem chừng 
phản ứng của cơ thể. Ví dụ có người ăn 
nhiều quá thì đi phân không tốt. 

3. Phân lượng 

Ngũ cốc: từ 70% đến 90%. 
Rau cỏ: từ 30% đến 10%. 

Ăn càng nhiều ngũ cốc càng mau lành bệnh. 
Rau cỏ không cân thiết trong mấy tuần đầu đều có 
thể bỏ hẳn, không cần ăn. 

4. Nhai kỹ 

Mỗi búng cơm hay đồ ăn nhai tối thiểu 50 lån, 
mà nhai càng nhiều càng tốt vì thức ăn càng được 
nghiên nhỏ càng thấm nhiều nước bọt và bắt đầu 
tiêu hóa ngay từ trong miệng. 

Thánh Gandhi thường dạy 

" Hãy uống thức ăn và nhai thức uống”. 

Nghĩa là hãy nhai thức ăn cho đến chừng nào 
nghiền hết thành nước thì mới nuốt, còn khi uống 
thì nên uống từng ngụm nhỏ giữ cho khá lâu trong 
miệng nhai đi nhai lại để trộn đều với nước bọt rồi 
hẳn nuốt. 


10 Phuc Wsi Sức Khse 
AIEN 


5. Lượng cần thiết tối thiểu 

Ta chỉ nên ăn vừa đủ. Nếu ăn quá mức cần 
thiết để sống là phung phí thức ăn của thiên nhiên 
chia đồng đều cho mọi người. Ta sẽ phạm tội bất 
công và sẽ gặt lấy hậu quả như bị tai họa, chuốc lấy 
phiền não, hay bị bệnh tật, nghèo túng, kém cỏi về 
trí phán đoán, o 


742.4 Vän Ba 11 


LIỆU PHÁP ĐẶC BIÊT 


* Chữa lành cấp kò 
Nếu bạn quyết tâm muốn chữa lành bệnh càng 
sớm càng tốt và bất cứ giá nào, dầu bị đau đớn ê 
chè, bạn phải theo đúng liệu pháp đặc biệt sau đây, „ 
ít nhất là 2 tháng. 
1. Tuyệt thực 
Tuyệt thực trong một vài ngày, hoặc một vài 
tuân (không ăn không uống hoặc uống càng ít càng 
tốt) mà vẫn làm việc như thường. 
2. Bỏ hẳn không ăn các thức sau đây: 
a. Đường, bánh kẹo, món ăn ngọt. 
b. Đồ gia vị, cari, tiêu, các loại đậu, dấm. 


c. Tất cả đồ trái cây. 


d. Sản phẩm động vật, kể cả bơ, phô mai, 
thịt, trứng và các loại cá. Nếu không nhịn 
được, bạn cứ ăn ( trừ đường) nhưng chỉ ăn 


12 Phuc Wsi Sứ Khe 
L huc Woi Sức Khe 


sau khi lành hẳn bệnh, lúc trí phán đoán 
của bạn đã sáng tỏ. 

3. Phân lượng cốc loại và rau đậu: 

95% ngũ cốc và 5% rau đậu 

4. Ngưng hàn uống thuốc Tây và các lối chữa 
theo Tây y. se 

Chú thích của người dịch và biên tập: 

Trong trường hợp vốn dùng thuốc Tây lâu nay 
để chữa những chứng nguy cơ nhạy bén cao như Tim 
mạch, Tiểu đường.. thì người bệnh nên dứt thuốc từ 
từ và trong vài tháng người ta có thể dứt khỏi những 
thuốc men ấy. Xin xem phân Phụ lục Tự Tưởng. 

5. Làm việc bằng tay chân càng nhiều càng tốt . 


CÁCH NẤU COM GAO LÚT 


Để nấu một nồi cơm gạo lứt tương đối ngon và 
tăng hiệu quả ta phải: 

1. Dùng nồi đất là tốt nhất, 

2. Một lượng gạo cần hai lượng nước và ngâm 
trước vài tiếng đồng hô. 

3. Khi nổi cơm sôi một chút thì hạ lửa tối đa, 
đậy vung thật kín, để như vậy sau khoảng 2 giờ thì 
cơm mới mềm, 


12.4 Vän Ba 13 


4. Dùng nồi áp suất thì không cần ngâm trước 
Lượng nước cũng cần như trên. Thời gian để lửa vừa 
phải chừng 1 tiếng rưỡi. Cơm dẻo, ngon hơn, nhưng 
không tốt bằng dùng nồi đất. 


CÁCH LÀM Và ÄN MUĜI MÈ 


Mè vàng hay đen mua ở chợ về phải đãi cho 
hết cát sạn. Rang ngay cũng được cho vàng thơm, 
Dùng tỉ lệ trung bình 5 phần mè thì 1 phần muối. 
Giã nhỏ để trong chai keo đậy kín và ăn hết trong 
vòng 1 tuần lễ cho khỏi hôi dầu. Muối mè dùng để , 
ăn kèm với cơm gạo lứt và dùng riêng để Dương hóa 
_ cơ thể hay trung hòa những món Âm. 


VÀI CÁCH LÀM TƯƠNG ĐậU NÀNH 


Ăn uống theo PP.Ohsawa, nước chấm khó mà 
thiếu trong các bữa ăn thông thường. Ở thị trường < 
nước chấm cũng khó tránh khỏi nhiễm nhiều hóa `. 
chất tạo thơm ngon và bảo quần, nên sau đây chúng 
tôi xin ghi thêm vài cách làm tương đậu nành để 
mọi “tay ngang” vẫn có thể bắt chước mà làm được 
nước chấm thiên nhiên. Tuy vậy trong quá trình 
thực hành, chúng ta có thể tùy theo sáng kiến của 
mình hoặc học hỏi những ai kinh nghiệm để làm sao 


14 Phuc Wsi Sứ Khie 


cho tương thơm ngon, có thể để lâu và nhất là phải 
thiên nhiên là được. 

1. Cách thứ nhất (theo Ông Nguyễn văn Sáu): 

Chọn đậu nành cho đều hột, rang vàng, bỏ vào 
nồi nấu với nước sông, nước giếng Jong trong là tốt 
nhất. Số lượng nước liệu khi nấu đậu thật mềm, còn 
lại sën sêt là được. Nếu nấu bằng nôi hầm (nôi áp 
suất loại lớn) thì mau hơn, lốŸ3 — 4 giờ Ia đậu mềm. | 

Vót đậu ra nia, nước nấu đậu còn lại, bô muối 
vào cho mặn, nấu sôi, đậy kỹ, để riêng dùng sau. 

Đậu rải đều trên nia, lối chừng một phân rưỡi, 
lấy lá chuối tươi, lá sen, lá mì hay lá nhãn đậy ủ lại 
lối 2 — 3 ngày. Hãy xem chừng, nếu hầm quá thì xả 
bớt hơi. Thấy mốc vàng, đỏ là tốt. Mốc đen là do ẩm 
độ quá cao, không tốt. h 

> Chú ý 

Nia và dô đựng tương phải sạch sẽ và phơi thật 
khô. Khi ủ tương nên lấy vải mùng đậy kỹ, coi chừng 
bụi bặm, ruổi làm có dòi, hư tương. 

Khi ú tương, phải chuẩn bị nước muối, muốn 
lấy nước nhiều ít, tùy mình. Muối quậy nhiều lần 
với nước giếng, nước sông tốt nhất, lóng trong để 2 
— 3 ngày, thấy dưới đáy khạp còn chút ít muối chưa 
tan là được hay lấy một hột cơm bỏ trên nước muối 
thấy nổi lên cũng thế. 


Huynh Vàn Ba 15 


Tương ủ có mốc vàng, đỏ, tốt rồi, lấy tay bóp 
trộn đều , đem ra phơi 2 — 3 nắng cho khô, sau đó 
cho vô nước muối và nước đậu nấu để dành trước 
quậy đều. i 

Đầy 1 khạp da bò, 15 ký đậu. Nếu muốn lấy 
nước nhiều hơn thì lối 10 M 
rồi, phải để ngoài nắng, đậy kỹ Đằng vải vải mùng hay 
miếng kiếng cho ánh nắng lọt vào. Mỗi sáng phải 
quậy 1 lân, lối 1 tháng. Qua tháng sau, năm ba ngày 
quậy đều 1 lần rồi đậy kỹ bằng nấp sành Coi chừng 
nước mưa lọt vào làm hư tương. 

Lối 6 — 7 tháng là ăn được. Muốn ăn để chữa 
bệnh thì phải mất 3 năm mới có công hiệu. 

2. Cách th hai ( Ông Nguyễn văn Sáu) : 

Cũng làm như trên, nhưng khi ủ đậu phải trộn 
đều với 20% - 40% bột mì lứt rang chín hay bột gạo, 
nếp lứt rang chín. 


Khi ủ có mốc tốt rồi, đem ra nhồi đều với nước, “ 
nấu đậu còn lại thành một khối, đem ra phơi 2 - 3 
nắng, đậy kỹ. Như vậy tinh bột sẽ chuyển hóa thành 
đường có mùi thơm và ngọt hơn cách thứ nhất. Sau 
đó sẽ bóp trộn đều, ngâm với nước muối ¡ cũng như 
trên. 


16 Phuc Wsi Sie Khe 


> Chú ý 

Muốn làm tương ăn để ngừa và tự chữa bệnh 
tuyệt đối không bỏ đường và đổ hóa học vào. Khi 
ăn, muốn làm cho dịu lạt bớt , nên rang mè — đậu 
phọng — sả, đâm nhỏ xào chung, sẽ ngon hơn. 

3. Cách thứ ba (của kỹ sự Phạm Đình Trị, báo 
Khoa học Phổ thông ) 

% 2(guuên -Điệu 

10 kg đậu nành 

8 ke bột mà hoặc bột bắp 

bột nếp rang cho chín như bột bánh in 
6 kg muối ăn . 

d Cách làm 

- Đầu tiên rang đậu nành cho vàng dòn và thơ 
tránh để cháy). Sau đó nấu với nước trong vài giờ 
cho đến khi thật mềm đều. 

- Gạn lấy nước cho vào một vại, đổ cả 6 kg 
muối vào và cho thêm nước đủ 30 lít. Đậy kỹ vại lại, 
để riêng. 

- Phần đậu nành đã nấu mềm sẽ rải ra một cái 
nia, trộn tất cả với 8 kg bột mì hoặc bột bắp, bột 
nếp đã rang chín như bột bánh in (làm cho bột , đậu 
trở nên tơi xốp và biến từng phần thành dextrin để 


24,4 Vàn Ba 17 


- Đậy lên trên một lớp lá như lá khoai mì, lá 
mít, lá sung, lá nhãn... (lá có nhiều lông càng tốt 
để giữ ẩm, giữ nhiệt, không cho đọng nước). Đậy lên 
trên bằng một cái nia. 

Sau 3 — 4 ngày, sẽ hình thành một lớp mốc đỏ 
vàng. Nếu mốc bị đen là do ẩm độ quá cao, không 
tốt. (Trong khi ủ mốc, nếu trước đây đã có được một 
ít mốc dô vàng phơi khô tán nhỏ để dành cho các 
lần sau, dùng rắc lên mốc sẽ đạt được kết quả tốt 
nhất, không bị mốc đen, phẩm chất xấu. 

Nấm mốc có tác dụng tiết ra một phân hóa tố 
(men tan) để biến tinh bột thành đường, prôtê¡n 
thành aminô acít có vị thịt tan trong nước. 

Khi các sợi mốc đỏ vàng đã hình thành đều 
khắp, tạo thành một mạng lưới chằng chịt bọc lấy 
các hạt đậu nành và bản thân các hạt đậu cũng 
được mềm thêm vì mốc, ta chuyển sang giai đoạn 
HÄM MỐC và Ú CHÈ bằng cách cho tất cả vào một 
cái chậu tráng men hoặc sành hoặc nhựa, rưới lên 
đó một lít nước đậu đã cho muối để riêng nói trên, 
dùng tay bóp vọt thật kỹ và nhào thành một khối 
nhão như chè, đậy lên bằng một miếng véi màn để 
tránh ruổi nhăng và phơi ra nắng trong vài ngày để 
lợi dụng nhiệt độ và phân hóa tố với nông độ đậm 
đặc của mốc tiếp tục hòa tan bột thành đường và 

hòa tan prôtê¡n đậu nành thành aminoacid. Lúc này 


18 Phuc Môi Sức Khde 


mốc đã bị hãm vì nước muối làm cho nó không phát 
triển được nữa mà chỉ riêng phân hóa tố của nó phát 
huy tác dụng. 

Sau 3 ngày ủ chè là đã có vị ngọt và mùi thơm 
rất rõ rệt của tương. Ta đổ tất cả chè đã ủ này vào 
vại nước đậu đã pha muối nói trên. Quậy đều, đậy 
kỹ miệng vại bằng một miếng vải màn để tránh ruồi 
nhặng, bên trên đậy thêm một cái nón lá để che 
mưa. Phơi vại tương ra nắng trong nhiều ngày.. 
4. Cách thứ tư (của kỹ sư Phạm Đình Trị) 
> guuyêu liệu 

1 kg đậu nành 

1 kg gạo nếp ( nếp lút càng tốt ) 

1 kg muối ăn 
d Cách làm 
- Gao nếp nấu thành cơm nếp thật dẽo và ráo 
nước, 


d 


- Trải cơm nếp ra một cái nia, phủ lên trên một 
ít lá khoai mì, lá mít, lá nhãn... , đậy lên bằng một 
cái nia khác. 

- Sau 3 ngày sẽ được một lớp mốc đỏ vàng phủ 
khắp, đan chằng chịt thành một khối bọc quanh các 
hạt cơm nếp. Nếm thử thấy ngọt. 

- Đậu nành được rang lên cho vàng thơm dòn, 
nấu với nước cho đến thật mềm. Sau đó xay nhuyễn. 


Huik Vän Ba 19 


Gan để riêng phần nước. Trôn nước nấu đậu này 
với 1 kg muối ăn và pha thêm nước cho đủ 5 lít. 
Phần xác đậu, sau khi gạn sẽ trộn chung với mốc đã 
hình thành. Cho tất cả vào một cái chậu tráng men 
hoặc sành, nhựa, rưởi với 1⁄4 lít nước muối đã pha 
trên. Dùng tay bóp nhuyễn, nhào trộn đều thành 
một khối dëng nhất như chè. Đậy lên bằng một 
miếng vải màn, đưa ra nắng để phơi ủ chè trong 
3 ngày, lợi dụng nấm mốc biến prôtêin đậu nành 
thành aminoacid và tiếp tục phân giải thêm cơm 
nếp thành đường. 

Sau 3 ngày ủ chè, ta lại trộn tất cả với nước 
đậu pha muối để riêng trong vại nói trên, quậy đều 
và phơi nắng. Đậy nắp vại bằng một miếng vải màn 
để tránh ruồi nhặng. Đậy lên một chiếc nón lá để 
che mưa. Càng để lâu, tương càng ngon với thời 
gian vô định. 

Sau 10 ngày, tương có thể bắt đầu ăn trực tiếp, 
không cần qua giai đoạn biến chế nào khác, rất thơm 
ngon dễ tiêu. 

5. Cách thứ 5 (của Ô.B.Vĩnh Luyện) 

Đậu nành chọn thứ già và đều hột. Ngâm nước 
lạnh một đêm, mai vớt, để ráo, rang vàng đều, màu 
cánh gián. Số lượng muối: Lấy muối bỏ vào nước nấu 
cho đén khi muối không tan được nữa. Ước lượng 30 


20 Phuc Wst Sức gie 


kg đậu chưa rang, khi rang rồi phải ngâm 2 đôi nước 
muối (độ 20 kg muối). 

Đậu rang rồi, lấy một ít nước lạnh (không muối) 

_ đổ vào luộc cho mèm. Vót đậu ra để thực nguội, đổ ra 
nia, khỏa bằng, phủ lá chuối cho kín để vào phòng 
không có ruồi hoặc che bằng cái mùng. 

Năm, sáu hôm sẽ thấy mốc vàng, mốc xanh Lấy 
mốc ấy đem ngâm nước muối (nhớ giữ lại nước luộc 
đậu lúc trước để ngâm chung với nước muối). 

Khi ngâm phải bóp những hạt đậu đóng cục 
cho rời ra. Ngâm rồi, phải phơi nắng hoài (thiếu 
nắng sẽ thối). 

Nhớ đậy hở trên lu một miếng kính cho hơi bên 
trong có thể thoát ra. Tấm kính này có công dụng để 

“ánh nắng xuyên vào lu và che nước mưa bên ngoài. 
Đồng thời, nhớ bao miệng lu bằng mùng để ruồi nhặng 
không xâm nhập. Ngâm như vậy chừng 6 tháng sắp 
lên mới ăn được. Để càng lâu càng tốt. (Nước dùng 
nấu luộc đậu : phải là nước mưa, nước giếng không 
phèn. Nước ớc máy có eau de javel không dùng được). 

6. Cách th ứ 6 (của Bà Nguyễn thị Diệu Hạnh) 


Cách làm tương đặc Nhật (misô) và tương theo 
cổ truyền: 

Misô: Chọn đậu tròn hột, màu vàng. Lượm cho 
sạch hột hư thúi, cát sạn. 3 phần đậu nành cộng ` 


= 


Huğnh Vàn Ba 21 


với một phần đậu đỏ. Rang với cát cho vàng sậm, 
thơm. 

Nấu đậu nành gån chín, đổ đậu đỏ vào nấu 
chung hai thứ cho chín , vớt ra rổ cho ráo nước. Nước 
đậu còn lại đem đổ vào lu dang nắng 4, 5 ngày. Đậu 
ráo nước, trộn vào một ít bột gạo lứt cho càng ráo, 
đem trải trên nia dày độ 2 — 3 phân Lấy lá chuối, 
lá nhãn, hay lá ngái đậy lên trên, để nơi thoáng khí 
độ một, hai ngày rồi dő ra xem Nếu nóng quá, dő 
ra råy bớt nước đọng trên lá, rồi đậy lại như cũ độ 4 
~ 5 ngày, tùy trời nóng mát . Nếu thấy mốc lên màu 
vàng sậm là tốt . Bấy giờ tính 10 lon đậu cộng 2 lon 
muối hầm, bỏ vào cối quết . Lấy cả nước còn lại để 
dành như trên, cũng 10 nước cộng 2 muối , bỏ vào lu 
trộn đều, dang nắng 10 ngày rồi đậy kỹ nắp lại được 
3 năm, càng lâu càng tốt. 

Tương cổ truyên: Nếp lứt và đậu chọn loại 
thật tốt, lựa như trên. (Nếp đậu bằng nhau). Nếp 
phải ngâm nước 3 - 4 tiếng đồng hô, bỏ vào nổi hong. 


cho chín như xôi. Dem xôi ấy đổ ra cho nguội Trải 
dày 2 - 3 phân trên nia. Lấy lá chuối, lá nhãn hay lá 
ngái đậy lại, để chỗ thoáng. 2 ngày xem chừng 1 lần 
. Thấy mốc lên nhiều, dở bớt lá ra cho hết nóng rồi 
đậy lại như cũ độ 7 ngày thì mốc lên đủ, đem phơi 
nắng 2 ngày, vò bóp cho rời hột. 


22 Phuc Wsi Sức Ze 


Trong khi làm mốc được 2 :igày thì bắt đầu nấu 
đậu đã rang (rang vàng lợt hơn đậu rang làm misô 
nói trên) cho chín. (Nước phải nhiều hơn 4 lần nước 
| làm misô). Chín rồi, sang qua lu, đem dang nắng 
7 ngày. Bây giờ đem mốc nếp và cả đậu cho vào 
lu lường 1 thùng thiếc nước (20 lít) cộng với 12 lon 
muối rang. Nếu ít nước, phải nấu nước muối đổ thêm 
vào. Để 6 tháng, tạm dùng được. Muốn dùng chữa 
bệnh, phải để cho được 3 năm, càng lâu càng tốt. 

> Chú ý 

Trong thời kỳ dang ngoài nắng, cứ mỗi buổi 


sáng sớm, lấy cây quây 5 - 7 vòng trong lu cho đều. 
Quậy độ: 3 ngày nhì như thế làm cho đều muối, rôi đậy 


nắp k ÿ, dang ngoài nắng. 


eiert Vàăn Ba 23 


1O CÁCH ĂN UỐNG ĐỂ CÓ SỨC KHỎE VÀ 
HẠNH PHÚC 


Thực 
đơn 
7 


Thực đơn số 7 ở Việt Nam thông thường là 
Cơm nấu từ gạo lút, tức. hạt gạo bóc khỏi vỏ lúa, 
chưa bị xay xát trắng tỉnh, mất đi phần cám; còn ở 
Tây phương nói chung là từ lúa mì, lúa mạch, người 
ta làm ra bánh mì đen v.v... Theo quyển “Châm 
cứu và Triết. học Viễn Đông” ( Acupuncture and the 


24 Phuc Wsi Sie Ze 


Philosophy of the Far East) của G. OHSAWA thì 

Gao (Rice) là một thứ ngũ cốc quân bình nhất (the 

best balanced cereal). Ta ăn cơm lứt tức là ta ăn 

trực tiếp hạt gạo còn nguyên tính của đất trời, còn 

_ người Tây phương vì hạt lúa mì, lúa mạch quá cứng 
nên họ phải ăn gián tiếp qua dạng bột nên có phần 
khiếm khuyết về phương diện thu nạp năng lượng 
cho cơ thể. (Chúng tôi, người biên tập, đã từng ăn 
bánh tráng, hủ tiếu lứt thế cơm, những tưởng ăn 
như vậy cũng như ăn cơm gạo lút mà lại dễ ăn, 
ngon hơn, nhưng đã lầm. Sau vài ngày,. thấy chóng 
mặt, người yếu hẳn đi và tôi không ăn những món 
ấy thế cơm lứt nữa). Không biết đấy có phải là một 
trong những nguyên nhân trọng đại để phát sinh ra 
hai nền văn minh: khoa học tương đối và tâm linh 
tuyệt đối không ( những tôn giáo lớn đều xuất xứ ở 

- Đông phương). Đó là điều mà chúng ta, những người 
phương Đông may mắn được ăn trực tiếp hạt ngũ cốc 
tức cơm gạo lứt, không thể không suy nghĩ. 

Sau số 7 và muối mè, (một thực đơn có thể ăn 
lâu dài tuy rất kỳ diệu để đối phó những chứng bệnh 
ngặt nghèo nhưng nhiều người cho là quá kham khổ), 
bệnh thuyên giảm nhiêu, người ta có thể tiếp tục 
như thế lâu ngày nếu thấy mình cần hoặc ăn những 
số 6,B,4.nghĩa là với nào rau, nào thịt cá, trái cây 
với một liều lượng nào đó cho quân bình Âm Dương 


Hugnh Vän 6a 25 


tức cho khỏe mạnh là được Vậy những ai phát 
ngôn Phương pháp OHSAWA chỉ là Phương pháp 
“Gạo lứt muối mè” không thôi là nói chẳng đến nơi 
đến chốn mà gây hiểu lầm sâu cho quảng đại quân 
chúng, khiến họ sợ hãi rồi quay lưng lại với một nền 
văn minh cổ vừa tuyệt vời vừa phổ thông, chứa nặng 
thực chất TỰ DO, HẠNH PHÚC, CÔNG BẰNG mà 
kích cỡ là vô lượng. 


MO 
0 @ 


28 Phac Hsi Sứ. gie 


~- MỘT IO BỆNH CỤ THỂ CHỮA THEO 
PHƯƠNG PHÁP OHSAWA 


Sau đây là những bệnh chữa theo Phương pháp 
OHSAWA tra cứu theo các mẫu tự A,B,C..Lẽ dĩ nhiên 
nơi đây chỉ liệt kê một số, còn biết bao chứng khác 
nữa, chưa đề cập. Nhưng dù thế, nó không phải là 
không đây đủ vì người đọc chỉ cần suy nghĩ và triển 
khai là có thể áp dụng cho sức khỏe hoặc bệnh cá 
biệt của mình. Phương pháp Ohsawa là “Dĩ nhất 
biến ứng vạn biến” nghĩa là lấy sự quân bình Âm 
Dương làm cơ sở để xử lý dứt điểm vô vàn bệnh 
hoạn dâu đến độ ngặt nghèo hoặc không rõ nguyên 
nhân để đạt kỳ vọng là phục hồi kỳ diệu sức khỏe 
và hạnh phúc. 

E Ăn không biết ngon 


Tốt hơn nên nhịn đói vài ba ngày để cho dạ 
dày nghỉ ngơi, có thể uống chút ít nước . Sau thời 
gian này ăn kem gạo lứt rang với muối mè và nước 
tương đậu nành. Khi bắt đầu ăn thấy ngon trở lại 
thì ăn qua số 6,5,4. 


ebe Vän Ba v7 


Ăn không tiêu (dyspepsie ) 

Nhịn đói một vài ngày. Nếu ăn thì chỉ nêi 1 ăn 
cháo gạo lứt rang và bột sắn dây. Nên làm việc ¡ nhẹ 
trong nhà để cho cơ thể hoạt động, giúp việc tiêu h¿14. 

Bại liệt trẻ con 

Túy xám viêm (Poliomyélite). 

Nếu là bại chân thì Giáo sư Ohsawa lý luận 
như sau: 
1. Chân là phần dưới cùng của cơ thể, do đó 
nó là cực Dương. 
2. Chân là bộ phận hoạt động hơn cả, do đó 
nó cũng là Dương hơn cả. 

Dương có thể trung hòa hoặc bị phá hủy bởi 
yếu tế Âm, vậy nguyên nhân bệnh bại chắc chắn là 
vì ăn uống thức Âm quá độ. Nếu bà mẹ hiểu nguyên 
lý Âm Dương, ăn uống đúng theo phép quân bình 
Âm Dương thì sẽ không khi nào sinh con bị bại. 

Bệnh bại có thể chữa lành hay chận đứng bằng 
cách theo đúng lời chỉ dän cơ bản vè phép ẩm thực 
trong mấy tuần đầu. 

+ Géck trị 

- Ăn ngũ cốc lứt: gạo lứt, bắp, kê, bo bo. 

- Muối mè: mỗi ngày ăn 3 muỗng cà phê đây, 
ăn bánh tráng gạo lứt. 


28 Phuc Hii Sứ Ki 

- Dùng đậu Ấn độ (pois chiche), củ sen, cà rốt, 
bầu bí(courge) nhất là hột bí, rễ cây cỏ gai (chardon) 
và bồ công anh (pissenlit), rau ba lăng (épinard), xà 
lách xon. 

- Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ. 

Bại xuội 

Bệnh rất Âm. Kiêng tất cả các thức ăn Âm 
hoặc chứa nhiều sinh tố C, đường, potassium (K), đồ 
chua, nước trái cây, rau sống. . 

Ăn theo cách số 7 với muối mè và tương đậu 
nành. Uống càng ít càng tốt. 

H Bạch ban (leucodermie) 

Cũng còn gọi là chứng trắng da, bạch bì, lang da. 

Kiêng đường, các loại rau sống, trái xanh, đô gia 
vị và theo đúng các lời chỉ dẫn cơ bản. Dùng đậu Ấn 
độ (pois chiche) cả vỏ lån mộng làm thức ăn chính. 
Nếu không có thì ăn số 7 (100% ngũ cốc) với muối mè 
(càng nhiều càng tốt). Nhai kỹ. 

H Bạch đới (perte blanche, leuchorrée) 

Bệnh rất Âm. Ăn số 7. Trước khi đi ngủ, ngâm 
mông 15 phút với nước muối suốt 2 tuân. Các bệnh 
thanh đới và hoàng đới cũng chữa theo cách này. 
Bạch huyết ( leucémie ) 
Cũng còn gọi là Hoại huyết. 


2⁄2)x4 ău Ba 29 


Bệnh phát lộ bằng cách gia tăng các bạch huyết 
cầu ( đến mức 500.000 /1mm8). Tây y xem như một 
thứ Ứng thư máu, nan y. Chữa theo Phương pháp 
Trường sinh rất hiệu nghiệm. 

Ăn cháo gạo lứt rang đặc biệt với muối mè, rồi 
ăn số 7 hoặc số 6. Uống trà syoban, nước củ sen. 
Uống càng ít nước càng tốt. 

Ban giác ( dengue) 

Bệnh truyền nhiễm thuộc miền nhiệt đới như 
bệnh cúm. Bên Ấn độ, chết về bệnh này rất nhiều, 
hằng năm có tới 750.000 người. 

Uống nước canh cải radi đen số 1. Theo đúng các 
lời chỉ dẫn cơ bản. Ăn theo cách số 7 với muối mè. Suốt 
ngày cứ cách 1 giờ thì nhai một nhúm muối mè. 

Bàng quang viêm hay Sưng Bọng đái 
(cystite) 

Ăn theo cách số 7 với muối mè hoặc nước tương 
hay tương đậu nành kho. 

Uống trà 3 năm với nước tương đậu nành (3 
muỗng cà phê mỗi tách), uống nước đậu đỏ (hầm với 
một lá tre hay một lát phổ tai cho mau nhừ) mỗi 
ngày 3 lần, mỗi lần một tách. 


Ăn bún Ogura: hầm đậu huyết cho nhừ, trộn 


với bún nấu chín, cho cả hai thứ vào chảo nấu rồi đổ 
vào khuôn để nguội, xắt từng lát mà ăn. 


30 ác Msi: Sức Ze 


Ăn bem gạo lứt đặc biệt: rang gạo cho vàng, 
đổ 4 phần nước nấu một vài giờ. Lọc với miếng vải | 
nêm tí muối. Ăn cơm đậu đỏ. 

= Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ. 

Băng huyết ( hémophilie ) | 

Bệnh rất Âm vì dùng nhiều trái cây, sinh tõ C 
và xà lách. Ề | 

Ăn theo cách số 7 với muối mè (càng nhiễu | 
càng tốt) hay nước tương đậu nành. Uống càng $ | 
nước càng tốt. 


Ăn tekka số 1: lấy 30g củ sen, 30g củ ngưu | 
bàng, 30g cà rõt, 5g gùng, 90g dåu mè, 150 misô | 
(tương đặc). Vằm các thứ rau củ và chiên nguu bàng | 

- với 60g dầu mè. Thêm cà rốt vào nấu, thêm gừng, 
mist và dầu mè còn lại, nấu cho đến khô .. Uống | 
trà Mu. Lấy 1 gói nấu với 1 lít nước, cô lại còn 1⁄4 | 


để uống 2 ngày (thức uống này Dương nhất). Uống | 


tương đậu nành. 
E Bän huyết, hay Thiếu máu (anémie) ad 
Ăn theo cách số 7 với muối mè, hoặc số 6, sõ 5 


với các thức Dương tính. Buổi sáng uống cà phê gạo | 
lút hoặc sữa thảo mộc. Uống nước càng ít càng tốt. 


Béo phì 


Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. 


2x„„4 Vän Ba 31 


* Chuyên tri 

Mỗi ngày dùng 3 muỗng xúp đầy dầu mè xào rau 
mà ăn . Ăn theo cách số 7 với 50g củ cải trắng hay 
từ 30g đến 80g củ cải ra - đi sống với một ít muối 
mè trong một, hai tháng. Uống càng ít càng tốt. 
Hiệu nghiệm kỳ diệu mà không hại sức khỏe như khi 
uống thuốc Tây cho gây đi. Các nữ minh tỉnh Âu Tây 
thường dùng phương pháp này để giữ gìn thân thể 
cho đẹp mà lại còn có lợi cho sức khỏe và tỉnh thần. 

Biến ứng tánh ( dị ứng - allergie) 

Tất cả các bệnh thuộc về biến ứng tánh đều 
chữa lành bằng cách theo đúng các lời chỉ dẫn cơ 
bản. Khó tin? Bạn cứ thử xem. 

Ăn theo đúng quân bình Âm Dương hoặc số 7 
với muối mè hay nước tương đậu nành. 

Bón 

Nguyên nhân vì ăn nhiều thức Âm tính: đường, 
sinh tố C, rau sống, trái cây tươi, cà chua, khoai tây, 
cà, xà lách .. Thức ăn Âm làm cho ruột tê liệt, không 
co giãn nữa nên sinh ra bệnh bón. Kiêng ăn các thứ 
đó nữa là lành ngay. 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Ăn theo cách số 
7 với muối mè. Dù ăn đôi ba ngày mà chưa thấy kết 
quả, bạn chớ e ngại, cứ tiếp tục ăn như thế, chừng nào 
ruột mêm lại thì tự nhiên đi tiêu được. 


32 Phuc Gë Sức Gg 


“.. Đừng dùng thuốc chi khác. Nhất định sẽ 
lành. Ở Huế có trường hợp người bị bón đã 10 năm, 
10 ngày mới đi tiêu một lần, uống đủ các thứ thuốc 
xổ:svẫn không công hiệu, thế mà chỉ ăn có 4 hôm là 
đi tiêu ngày một rất dễ dàng”. (Theo Thái Khắc Lễ, 
Zen và Ý thức mới về ăn chay). 

w Chuyên trị 

Đậu Ấn độ (pois chiche) rang trên cát, mỗi. 
ngày ăn 50g cả vỏ lẫn mộng với muối mè (2 hoặc 3 
muỗng đây mỗi ngày). 

H Bỏng: phỏng lửa, nước sôi (brulure ) 

Xúc dầu mè trộn với vôi ăn trầu hoặc dầu lử: 
hay dầu xăng. Xức nước mắm nguyên chất. 

Ăn theo cách số 7 với muối mè, nhai kỹ để khỏi 
khát nước. Nghỉ uống nước trong vài ngày. Sau khi 
bị bỏng chỉ nên uống một ly nước muối. 

ø Basedow: Bướu cổ lôi mắt 

Rất dễ chữa với cách ăn số 7 cùng muối mè. 

H ` Bướu dạng tuyến ở cổ (végétatio 
adénoide) 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản vài ba tuần 
lành. 


* Chuyên trị 
Đắp nước gừng mỗi ngày 3 lần. 


7224 Vän Ba 33 


Ăn theo cách số 7 với muối mè hoặc số 6. Cha 
mẹ có con cái mắc bệnh này nên chú ý đến sự ăn 
uống trong gia đình, nếu khinh thường sẽ gặp nhiều 
khó khăn, tai nạn, khốn khổ, bi thương Con cái sẽ 

_ bị bệnh lao, bị bại hay lên đậu sưởi, sưng màng óc 
(viêm não) và sẽ chết yểu. 

H Can tiễn ( psoriasis) 

Bệnh ngoài da, có những đám đỏ trên đó có 
vảy. Đấy là một thứ phong xùi. 

Ăn theo cách số 7 với muối mè, nhai thật kỹ, 
uống nước ít lại. 

Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ. 

H Câm điếc 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Trường hợp trẻ 
sơ sinh, bà mẹ nên theo lời chỉ đẫn ấy vài tuần, đứa 
bé sẽ lành ngay. Nếu trẻ đã lớn thì mọi người trong 
gia đình nên theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản và ăn 
uống đúng quân bình Âm Dương để cho nó ăn theo. 
Nếu trẻ dưới 10 tuổi, bệnh sẽ lành. 

H Cận thị 


Do nhãn cầu bị nới rộng, đường kính của con 
mắt từ trước ra sau quá dài, nên không trông rõ 
những vật ở xa. Khi vật ở vô cực thì ảnh lại hiện ra 
ở trước võng mô. 


34 Phuc Msi Sức Ze 


Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Ăn theo cách 
số 7,6,5 với muối mè với từ 30 đến 60g củ cải trắng 
trong ít nhất 1 tháng. 

H Chàm hay Sang thấp (eczéma) 

~ Dầu ở mặt, đầu hay ở nơi nào của cơ thể, cứ 
theo đúng lời chỉ dẫn nấu ăn là lành ngay (từ thứ 
chảy nước sơ sơ đến những chứng phức tạp rất đau 
đớn, da cứng như vỏ cây thông hay sôi với wë 
chỗ nứt né, máu mủ dầm dè). 

Ăn theo cách số 7. Uống càng ít càng tốt. 

w Chuyên trị: 

Món kimpura: rễ nguu bàng (bardane) và cà rốt 
phân lượng 3/1. Xào nguu bàng trước với dầu mè réi 
thêm cà rốt và ít nước mà nấu cho chín. Nêm muối 
_ và nước tương đậu nành. : 

- Đắp nước gừng, xúc nước gừng trộn với dầu mè 
(phân lượng 1/1). 

Xúc nước lá cải: lấy 450g lá tươi (150g nếu lá 
khô) nấu với 4 lít nước và ít muối. 

Rửa và đắp chỗ đau bằng nước cám: 4 nắm cám 
bỏ trong một cái túi vải nấu với 2 lít nước. 

Cữ ăn thịt cá. 


224 Vän Ba 35 


H Com (influenza) 


Người ăn uống đúng quân bình Âm Dương 
không khi nào mắc phải bệnh này. 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. 

Ăn kem gạo lứt đặc biệt (gạo lứt rang) hoặc 
cháo gạo lút đặc biệt (rang gạo lút với đầu mè rồi lấy 
gạo ấy nấu cháo, nấu cho được một giờ. 

Ăn bột sắn dây khuấy lỏng với nước sôi. Thêm 
muối hoặc nước tương đậu nành. 

Ăn umesyokouzou: nghiền một quả mân muối 
trong 1⁄4 lít nước rồi đổ 1 muỗng cà phê bột sắn dây 
vào, thêm 1 muỗng gừng giã nhỏ và 1⁄4 lít nước. Nấu 
sôi, chờ hơi đặc thì thêm 3 muỗng nước tương đậu 
nành. Uống nóng cho ra mồ hôi rồi lau cho khô. 

Nếu đau đớn lắm thì uống trà Mu. Nấu 1 gói 
trà Mu với 1 lít nước, cô lại còn 1⁄2 hoặc 1⁄2 mà uống. 

Uống canh cải ra-đi đen: Lấy 3 muỗng súp 
củ cải đen, 1 muỗng cà phê gừng mài hay giã cho 
nhuyễn, 1 muỗng cà phê muối. Trộn 3 thứ ấy trong 
một chén lớn rồi chưng nóng. Uống trà nóng này 
xong, nằm đắp mên cho ra mồ hôi. Chỉ nên dùng 
mỗi ngày một lần, và nhiều nhất là 3 ngày. 

Khi đã khỏe, ăn theo cách số 7,6,5, uống trà 
củ sen. 


36 


H Co giật chân tay (tétanie) 
Ăn theo cách số 7 với muối mè. Đắp nưới 
gừng. : 
Chuột rút hay vọp bẻ 
Nguyên nhân là vì ăn những thức nhiều Å 
tính quá, nhất là đường và trái cây. Bệnh thường 
phát ra ở ống chân là nơi rất Dương. 
Ăn theo cách số 7 với muối mè và các thức ăn 
Dương tính. Ngoài đắp nước gừng. 
Da - bệnh ngoài da: Tàn Nhan, Mụn, Ghẻ, 
lác 
Ăn theo cách số 7 với muối mè để lọc máu 
Uống ít nước, nhai rất kỹ. Thoa nghệ vào chỗ có tài 
nhan. d 
~ B Da chì (maladie d'Addison ) 
Bệnh do lao tuyến thượng thận mà ra. Ăn the 
cách số 7 với muối mè, nước tương đậu nành. Uống 
trà Mu, trà syoban (trà 3 năm với nước tương dë 
nành). 
Da nẻ (engelure ) 
Ăn theo cách số 7 hoặc 6 với muối mè, nước 
tương hay tương đậu nành. Uống ít nước. Đắp dâu 
mè và nước gừng nơi chỗ nẻ. 


44)44 "der 6a 37 


Ăn syokombu (phổ tai, xem cách chế ở Liệt 
Run). Uống trà 3 năm với nước tương đậu nành 
(tamari), thêm vài lát gừng. 

M Da voi, hay tượng bì (éléphantiasis) 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Kiêng các loại 
rau đậu. 

* Chuyên tri 

Muối mè: Mỗi bữa ăn dùng 2 muỗng. Ăn canh 
cải ra-đi đen, mỗi ngày 2 lần. 

Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ mỗi ngày 
2 lần. 

Mỗi ngày ăn 5 muỗng dầu mè với các thứ rau. 
Ăn kê, cơm gạo lút (từ 150g đến 300g mỗi ngày). 

Ăn 90g cải ra-đi sống mỗi ngày. 

Dạ dày bị giãn (dilatation d'estomac) 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. 

* Chuyên trị 

Muối mè vài ba muỗng cà phê mỗi bữa ăn (số 
7 hoặc 6). Đắp nước gừng khi đau. 

H Dạ dày đau 

Nếu dạ dày đau, ăn kem gạo lứt với muối mè. 
Uống nước chè xanh 3 năm (lá trà già, còn ở trên 
cây 3 năm). 


38 /„c Môi Sức Kh 


Uống umesyoban: sao lá trà già, đổ nước nất 
sôi 10/15 phút với 1 quả mân muối (umeboshi). Uốn 
với nước tương đậu nành. 

Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ. Nếu đa 
quá, có thể uống một ít dentie hòa tan trong nước. 

Dạ dày hư thoát, hay dạ dày bị suy nhượi 
(atonie gastrique). 

Cơm gạo lứt rang (chapati, món ăn chính củ 
người Ấn độ) làm món ăn chính ( 70% đến 80% mi 
bữa ăn). Nhai kỹ. Đắp nước gừng mỗi ngày 3 lần. 

Cách làm chapati: Lấy bột mì lút, thêm ít muố 
đổ nước vào nhồi thành bánh đặc. Vo từng viên trò 
nhỏ bỏ vào lò nướng, hoặc nướng trong lửa, viên 
sẽ phông lên. Cũng có thể chiên trong chảo dầu. 

M Dạ dày nhiều nước chua 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Ăn theo cách sô 

-' với muối mè. Nước chua nhiều làm cho dạ dày cổ 
cào, gây cảm giác nóng nảy. Trường hợp này ăn và 
muỗng muối mè hoặc một ít dentie là diu ngay. 

Nếu cần, và có thể chịu nổi thì nhịn ăn hå 
vài ngày và đừng uống nước mà vẫn làm việc nhi 
thường. 

Di tỉnh (spermathorrhée) 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. Lấy gạo lút hé 


4⁄4),4 Vän Ba 39 


rằng nấu cháo, đợi nguội vớt cái váng dẻo đóng trên 
mặt nôi cháo mà ăn. 

Uống trà nhụy sen và trinh nữ sắc chung. 
Tránh xem sách và phim ảnh kích thích. 

Dịch hạch 

Bệnh của loài chuột do con bọ chét truyền sang 
người. Ăn uống đúng quân bình thì không khi nào 
mắc phải bệnh này. 

Ăn kem gạo lứt rang đặc biệt với càng nhiều 
muối mè càng tốt. 

Hồi xưa chữa theo cách sau đây rất thần hiệu: 
Ăn cháo gạo lứt nấu thật nhừ với muối. Rau sam nhổ 
luôn cả rễ luộc lấy nước uống còn xác thì chấm nước 
tương mà ăn. ? 

m Dich hoàn viêm 

Hòn dái sưng là do bệnh lậu hay bệnh lao, đều 
có thể chữa lành dễ dàng với cách ăn số 7 với muối 
mè Ngoài đắp nước gừng và dán cao khoai sọ. 

Dịch tả ( choléra) 

Ăn kem gạo lứt rang. Bột sắn dây khuấy chín 
rất loãng ăn từ 2 đến 3 tách. Đắp nước gừng nơi 
bụng hay ngâm mông trong nước muối. Nếu không 
lành thì rửa ruột với nước muối nóng. Sau đó theo 
đúng lời chỉ dën cơ bảnnấu ăn và ăn uống đúng 
quân bình. i J : 


40 Phuc Hii Sức Khe | 


m Đái dầm 

Thôi ăn món chứa nhiều sinh tố C, potasse (K), 
phosphor (P) và nước như khoai tây, các loại cà, 
can, bưởi. 

Ăn theo cách số 7 với muối mè, uống nước ít lại. 
Sau khi lành kiêng ăn những thức nhiều Âm tính. 

pg Dän bạch niču, hay nước tiểu có chất ˆ 
lòng trắng trứng (albuminurie). i 

Khi ta mạnh khỏe, quản cầu Malpighi chỉ lọc 
nước và muối. Phần tử đản bạch tỉnh so với phần tử. 
muối và nước thì to hơn bội phần. Nếu nó qua được ˆ 
cái lọc này thì tất là cái lọc đã bị giãn ra, nguyên 
nhân là vì ta ăn uống quá nhiều các thức Âm tích | 

. chứa nhiều sinh tố C, potassium(K) và đường. Muốn 

chữa lành thì phải ăn uống các thức Dương hoặc ăn 
đúng quân bình Âm Dương. 

Đau màng bụng (péritonite), Đau ruột 
(entérite), Lao ruột (tuberculose intestinale) 

Ăn theo cách số 7 với vài trái mận muối 
(umeboshi) 


Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ. 

Nếu đau lắm hoặc đi tả thì lấy từ 1kg đến 1,5kg : 
muối hột rang nóng bỏ vào cái túi vải và áp vào chỗ ˆ 
đau hay trên bụng. 


724)„4 Văn Ba 41 


Ăn bột sắn dây: Lấy 1/5 lít nước, đổ 1 muỗng cà 
phê bột sắn dây khuấy cho đều rồi bắt lên bếp nấu 
sôi cho đến khi bột chín trong. Thêm nước tương đậu 
nành mà ăn. 

E Đây hơi 

Ăn theo cách số 7 với muối mè càng nhiều càng 
tốt. 

Điên khùng 

Có hai hạng, më ôn ào hung tgn, cường bạo 
thuộc Dương và một buồn râu, ít nói, lười biếng 
thuộc Âm. 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. - 

M Động kinh, hay kinh giãn (épilepsie). 

Đức Jésus chữa bệnh này bằng cách cầu nguyện 
và nhịn đói. 

Bà Ohsawa thường chữa bệnh này nội trong 3 
ngày. . 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Ăn theo cách số 
7 và đừng uống nước trong nhiều ngày. 

*& Chuyên trị 

Mỗi bữa ăn dùng 2 muỗng muối mè, còn khi 
sắp lên cơn thì ăn ngay 3 muỗng. Mỗi bữa ăn dùng 
2 muỗng tekka hay miso chiên (tương đặc chiên với 
dầu mè: 100g tương chiên với 30g dầu mè). 


42 Phuc Wst Sức Khe 


Động mach lựu (anévrisme de l'aorte) 

Bướu sinh ra do sự căng trướng của động mạch, 
hễ vỡ là chết. Thuốc Tây chữa không lành. ` 

Ăn theo cách số 7 với muối mè và tương đậu. 
nàn. Uống trà 3 năm với tương đậu nành. Ăn phổ 
tai (cách làm, xem Liệt run). 

Đắp nước gừng nơi bướu. 

Z Động mạch quản viêm thuyên tắc 
( thrombo-artérite ) 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. Nhai thật kỹ, 
uống nước ít. Ăn phổ tai. Đắp nước gừng và cao đậu 
nành: ngâm 1 chén đậu nành với 5 chén nước một 
. đêm, bô vào cối xay mà xay, trộn thêm ít bột gạo, 
đắp-vào chỗ đau. 

M Gan - Sưng Gan, Vàng da 

Ăn ít lại, nhất là kiêng các món cho nhiều 
calori. Tốt hơn là nhịn đói, ít nhất trong 3 ngày. 
Sau đó, ăn theo cách số 7 với muối mè, nước tương 
hoặc tương đậu nành. 

Uống bột thảo mộc nấu loãng. Uống nước trái 
mận ép. Uống trà syoban: nấu trà 3 năm với mộ 
quả mân muối 10/15 phút . Trước khi uống, thê 
một ít nước tương đậu nành. 

Ăn tekka ( xem Băng huyết ) 


142.4 Vän Ba 43 


Đắp nước gừng nóng và dán cao khôai sọ mỗi 
ngày 4 lần. 

Gàu, Hói đầu, Rụng tóc 

Do ăn uống nhiều thức Âm tính như trái cây, rau 
sống, sinh tố C, chất potassium(K) và Phosphor(P), 
Kiêng các thức ấy là khỏi. 

Thường thì mỗi ngày có 10 sợi tóc rụng, nhưng 
các bạn cứ thử ăn một trái cây, một quả cà, một trái 
cà chua, uống một chút mật ong trước khi đi ngủ, 
sáng ngày sau dậy sẽ thấy tóc rụng đầy trên gối gấp 
10 lần hôm trước. 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. 

Xức tóc với dầu mè hoặc dầu mè trộn với nước 
gừng (dung lượng bằng nhau). 

Nên tránh dùng các loại dầu xức tóc hóa học, 
thuốc nhuộm tóc cùng các thứ lược, bàn chải tóc 
bằng nhựa hóa học vì chúng rất Âm. Lược sừng tốt 
hơn cả, vì sừng Dương. 


H Giang Mai (suphyllis) 
Chỉ những người thể chất Âm tính mới bị 


lây. Rất dễ chữa vì vi trùng xoắn vòng (spirochète) 
rất Âm cho nên rất yếu và sợ muối. 


Ăn theo cách số 7 với muối mè hoặc tương lâu 
năm. Uống trà syoban. Theo Tây y, bệnh hoa liễu 


44 Phuc Wst Sức Zéi 


rất khó chữa, nhiều khi phải chữa hằng năm với cá 
độc dược như thủy ngân, thạch tín mới tiêu diệt hết 
vi trùng xoắn tròn trong máu. 
Nhưng Tây y cũng dùng phương pháp làm tăng 
nhiệt độ trong người gọi là phát nhiệt liệu pháp 
(pyrétothérapie), dùng tia hồng ngoại hoặc tiêm 
những chất làm cho người bệnh sốt kịch liệt vì cơn. 
sốt giết sạch vi trùng hoa liễu ít chịu nóng... 
Tuy nhiên so với phương pháp Ohsawa thì thấy ` 
phương pháp OHSAWA nhẹ nhàng, gián tiện, không 
hành người bệnh hơn. 
Ho, ho lao, ho gà, hen suyễn 
Tất cả các loại ho đều có thể chữa lành trong 
đôi ngày dù là ho suyễn kinh niên trong 20 năm. 
Ăn theo cách số 7 với muối mè mỗi ngày từ. 
20g đến 30g. Buổi Sáng điểm tìm với Lg nấm Mộ 


mộc (kokkoh). 
Hầm độ 20 hạt sen nguyên vỏ cho mềm, BR 
nhỏ và uống nước hầm đó lúc còn nóng. 
* Chuyên trị : 
Củ sen xắt lát sao vàng, sắc với vài lát gừng 
bỏ thêm tí muối mà uống. Nên uống ít nước lại. 
Nếu đau nơi ngực thì đắp nước gừng và dán cao 
khoai sợ mỗi ngày 4 lần. 


7⁄⁄4),4 Vän Ba 45 


Ăn miso (tương đặc) chiên: Lấy: 100g miso 
chiên với 30g dầu mè, mỗi ngày ăn vài muỗng cà 
phê đây. 

Cú sen chiên: Nao củ sen trộn với hành xắc 
khúc và nêm vừa mặn, thêm bột mà chiên như bánh 
rán. 

Ăn tekka số 2: 60g củ sen, 15g nguu bàng, 5g 
cà rốt, 5g rễ bô công anh. Xắt tất cả và nấu sôi với 
gừng và 60g dầu mè. 

Nếu hài nhi ho gà, phải chữa người mẹ (nếu 
mẹ cho con bú) chứ không chữa đứa con. Người mẹ 
phải ăn uống đúng quân bình Âm Dương, mỗi ngày 
uống 3 lần nước củ sen nói trên, trước khi cho con 
bú. Bú được sữa ấy, độ một giờ sau là đứa con khỏi 
bệnh ngay. 

M Hoại huyết ( scorbut) 

Kiêng thức ăn động vật. Ăn theo cách số 7,6,5 
với nen (từ 2 đến 5 muỗng cà phê mỗi ngày). 

An xà lách xon xào khô: Xắt xà lách xon từng 
đoạn 3 phân, bỏ vô dầu, chiên lửa riu riu, thêm muối 
và bơ mè mà ăn. 

Lá Bồ công anh: Rửa kỹ xào khô, nêm tương 
đậu nành mà ăn. 

M Hoàng nhiệt ( fièvre jaune ) 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. Uống nước 


46 Phuc Wsi Sức Khit 


canh cải rađi đen số 1. Suốt ngày nên chốc chốc lại 
nhai một nhúm muối mè. 

Huyết áp cao, huyết áp thấp 

Bệnh rất Âm, nguyên nhân do ăn những thức 
cổ nhiều Âm tính như đường, sinh tố C, trái cây, rau 
sống... 1 

Theo Tây y bệnh này rất khó chữa, cấm ăn 
muối vì sợ áp huyết lên cao và cho uống các thứ 
thuốc hạ áp huyết. 

Nhưng theo kinh nghiệm mấy chục năm,. 
Ohsawa tiên sinh nhận thấy rằng, ăn uống đúng 
quân bình và uống ít nước lại thì muối làm cho áp 
huyết cao hạ xuống và áp huyết thấp tăng lên đến 
độ quân bình. 

Ăn theo cách số 7 với càng nhiều muối mè càng 
tốt;-trong vài tuần sẽ lành bệnh. 

Huyết hữu, hay máu không đông hoặc đông 
chậm (hémophilie) 

Bệnh cực Âm vì ăn quá nhiễu sinh tõ C, đổ 
trái và rau sống. 

Ăn theo cách số 7 với muối mè: từ 2 đến 4 
muỗng cà phê mỗi bữa ăn. 

wChuyên trị 

Cháo gạo lứt đặc biệt làm thức ăn chính 


2), Vän Ba 47 


Lấy 50g gạo, rang với dầu mè rồi we vào 1 lít 
nước mà nấu cháo. 

Insuline tăng quá độ 

(hyperinsulinisme) 

Chứng này sẽ dẫn đến bệnh thiếu Insuline, tức 
là bệnh Tiểu đường. 

Ăn theo cách số 7 trong 1 tháng, tiếp theo đó 
ăn theo cách số 6, số 5 với nước tương đậu nành hay 
tương đậu nành. 

Ăn tekka (xem Băng huyết), đậu đỏ, bí đồ tức 
bí ngô. 

Hai cách ăn bí ngô: 

1. Đút lò: xắt từng miếng to, rắc muối đều lên 
rồi đút lò. 

2. Nấu chín: xắt từng miếng lớn, xắt vài củ 
hành chiên dầu mè rôi thêm bí ngô, nước, muối, 
nấu chín. Cuối cùng thêm tương đậu nành. 

- Ăn Cơm đậu huyết: hầm đậu huyết cho chín 
rồi đổ vô nấu chung với gạo. Nếu dùng nồi ép hơi, bỏ 
đậu vào nấu cùng với gạo ngay từ lúc đầu. 

- Ăn Củ sen chiên: Nao củ sen, xắt vài củ 
hành, nêm nước tương cho vừa, thêm bột vào chiên 
như bánh rán với dầu mè.. 

- Ăn Bún Ogura: Hầm đậu đỏ cho mềm, nêm 
muối, trộn với bún nấu chín, rồi cho vào chảo nấu. 


48 Phuc ie Sức Khie 


Nấu xong đổ vào khuôn để nguội, lấy ra xắc từng lát 
mà ăn. Trời lạnh thì ăn nóng. 

- Uống nước đậu đỏ: nấu một muỗng đậu đỏ với 
2 lít nước, cô lại còn phân nửa. Muốn mau nhừ thì 
trước khi nấu bỏ vào một lá tre hoặc một khúc phổ 
tai (kombu). 

- Ăn misô (tương đậu nành đặc) chiên: 100g 
misô chiên với 30g dầu mè, mỗi ngày ăn vài muỗng 
cà phê. 

M Kém sữa cho con bú 

Tây y cho ăn trái cây, nhiều rau đậu và protéine 
động vật, nhưng ăn như vậy dâu có được nhiều sữa thì 
sữa ấy cũng lỏng và không mấy bổ dưỡng. 

_ Ăn theo cách số 7 với muối mè, và sau đó, số 
6, số 5. 
_ Ăn tekka (xem Băng huyết). 

Cũng có thể ăn cháo cá chép và súp miso với 
Moti (bánh làm bằng gạo lút ướp bột đậu nành và 
đút lò). 

Kém trí nhớ, đần độn, ngu ngốc 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản thì có thể lành. 
bệnh này. Ở Nhật có nhiều trường chuyên việc điều 
rị các bệnh nói trên, đã áp dụng và công nhận sự 
thân hiệu của phương pháp Ohsawa. 


Kazik Vän: 8a 49 


Nếu không chạy chữa cho những đứa bé mắc 
những chứng này thì về sau lớn lên, chúng sẽ gây 
nên biết bao tội ác kể cả chiến tranh. Ñhững đứa 
trẻ khó tính và những đứa mắc phải chứng mộng 
du có thể chữa bằng cách cho ăn bổ Âm còn những 
đứa mắc bệnh Hysteria hay Thần kinh suy nhược thì 
chữa bằng cách bổ Dương hay ăn uống đúng quân 
bình Âm Dương. 

Nhiều đứa trẻ 10 tuổi ăn đúng quân bình trong 
3 tháng, trí nhớ chúng phát triển lạ lùng và rất giỏi 
toán. 

Kiết (dysenterie) 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. 

Một muỗng cà phê bột sắn dây khuấy với một 
lít nước cho đều rồi bắc lên bếp khuấy cho chín trong 
ra, uống với một ít nước tương đậu nành, mỗi ngày 
uống vài ba tách. 

Ăn kem gạo lút rang: rang gạo cho vàng sẫm 
rồi xay thành bột. Lấy 4 muỗng súp bột, thêm vào 3 
ly nước, nấu độ 25 phút. 

Dän nước gừng và dán cao khoai So. Nếu không 
có hiệu quả thì súc ruột với nước muối thật nóng 
hoặc lấy ngải cứu đốt trên lỗ rún với một ít muối. 


* 
KE 


50 Phuc Wsi Sác “de 


Kinh nguyệt không đều hoặc khó khăn 

Ăn theo cách số 7,6,5, và uống ít nước lại. 

Uống trà Mu: một gói trà Mu nấu với một lít, 
nước, cô lại còn 1⁄4, uống 2 ngày. Trước khi uống thì. 
hâm lại (nhớ đừng nấu trong nồi nhôm). 

Uống ngải cứu: nấu 10 ngọn tươi với một chén 
nước, cô lại còn 2⁄4, uống hằng ngày. | 

Ngâm mông trong nước muối nóng 15 phút mỗi 
đê¡n, trước khi đi ngủ. Dùng một trong những cách. 
sau đây: i 

Số 1: Vài ba lá cải khô, một nắm muối, nấu 
với 4 lít nước. Trong khi dầm, thỉnh thoảng nhỏ 
vào một ít nước Thuya (hương đỗ tùng). Sau 15 — 20 
phút, uống một ly Syoban (nước chè xanh 3 năm với. 
nước tương đậu nành) rồi nằm nghỉ. 

Số 2: 500g lá củ cải với một nhúm muối, nấu. 
với 6 lít nước. 

Số 3: 150g muối nấu với 6 lít nước. 

Aibayu: 1⁄2 ký lá củ cải tươi (hoặc 150g lá khô). 
nấu với 4 lít nước và một nhúm muối. 

Lậu 

Người ăn đúng theo thuật Trường sinh không 
thể bị bệnh này hoặc các bệnh hoa liễu khác. Nếu 
mắc phải thì: 


J4 Vän Ba 51 


Ăn theo cách số 7 với muối mè càng nhiều càng 
tốt trong 1 hoặc 2 tuân. Các thức uống Dương sau 
đây đều dùng được: 

1. Nước gạo lứt rang có muối 

2. Cà phê Ohsawa 

3. Sữa thảo mộc (kokkoh) 

4. Trà Mu 
5. Trà 3 năm với nước tương đậu nành 

6. Nước mận muối: Nấu 1 trái mận muối với 1 
lít nước ròi lọc đi để uống lần lån. 

M Liệt âm, liệt dương 

Các phụ nữ liệt Âm thường đa nghi, hẹp hòi, 
gắt gỏng, cuồng tín và có những tư tưởng đen tối. 
Dân đà khuynh hướng ấy đưa đến bệnh thần kinh 
trầm trọng. 

Ăn theo cách số 7 trong vài tuần. Sau đó ăn 
theo cách số 6,5,4,8. 

Người đàn ông ăn đúng quân bình Âm Dương 
luôn luôn tráng dương và có thể đến 80 tuổi vẫn có 
con. 


Nếu mắc bệnh thì ăn tuyệt đối số 7 trong 1 
tháng. Sau đó ăn theo cách số 6,5,4. 


52 Phuc WE Sức Khi 


M Liệt run cứng (maladie de Parkinson) 

Bệnh này có hai loại. Thứ thuộc Âm thì run ít, 
thứ thuộc Dương thì run nhiều, đôi khi lại quần quai 
vùng vẫy. 

` Bệnh thuộc Âm thì ăn theo cách số 7 với một 
ít muối mè và uống ít nước lại. 

Bệnh thuộc Dương thì ăn thed cách số 5 hoặc 
số 4, đừng ăn muối mè và uống vừa phải. , 

Ăn syokombu: Rửa một lá kombu (phổ tai), giữ 
nước rửa lại (vì có nhiều chất khoáng) để nấu. Cắt. | 
lá ấy thành từng khúc Zem. Thêm 3 lần nước và bắc : 
lên bếp nấu. Thêm muối và nấu cho đến khi cạn 
khô, rồi thêm nước tương đậu nành và nấu nữa cho 
đến khi cạn khô. 
b Lá bô công anh (pissenlit) (Ở Đà Jat có mo 
hoang nhưng rất ít): Rửa kỹ và xát từng miếng xào 
khô, nêm muối và nước tương đậu nành. 

Rễ bô công anh (VN không có): Rửa sạch, đừng. 
cắt bỏ rễ con. Xắt rễ thành khoanh tròn chiên với một 
muỗng dầu mè. Nêm muối và nước tương đậu nành. 

Rē chardon (VN không có): Chế biến như 
trên. 

Xà lách xon xào: Xắt từng đoạn dài 3 cm, chiên 


dầu để lửa riu riu. Nêm muối. Có thể thêm bơ mè 
ăn cho ngon. 


74)x4 Vän Ba 53 


Lòa màu såc (cécité colorée) 

Có hai loại tương phần. 

Loại Dương, thấy màu đỏ mà không thấy màu 
xanh hoặc màu lục. 

Loại Âm, thấy màu xanh mà không thấy màu . 
đỏ. 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Ăn theo cách số 
7 chữa lành cả hai loại. Uống ít nước. 

Loạn thị (astigmatisme) 

Có hai loại: 

Loại Âm, không thấy được đường ngang: Ăn 
theo cách số 7 với muối mè và nước tương đậu nành, 
uống càng ít càng tốt. 

Loại Dương, không phân biệt được đường sọc. Ăn 
số 6. 

Mắt đỏ, hay kết mạc viêm 

Điểm dầu mè nguyên chất tinh khiết trước khi 
đi ngủ. 

Ăn điểm tâm bằng kem gạo lứt rang. Ăn theo 
cách số 7 với muối mè. 

E Mắt hột 


Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Nghỉ dùng thức 
ăn động vật kể cả cá, bơ, sữa. 


54 Phuc Wsi Sức Ki 


Ăn theo cách số 7 với ít muối mè. 

Ăn kem gạo lứt rang: rang gạo cho vàng sậm 
xay thành bột. Cứ 1 muỗng súp đầy vun bột thì đổ 
chén nước, nấu sôi 25 phút, nếu cần thì thêm nước. 

Ăn tekka số 1: xem Mất chất uôi. 

Ăn tekka số 2: 60g củ sen, 15g rễ ngưu bàng, 
15g cà rốt, 5g rễ bồ công anh nấu như tekka số 1. 
Ăn món kimpira cũng rất công hiệu, xem Mët 
chất uôi. ; 

Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ. Nhỏ dầu mè 
và đắp lá trà bancha cũng rất tốt. Pha trà bancha 
thêm 5% muối hột. Đắp 15 phút, mỗi ngày 3 lần. 

m Mắt quáng gà (cécité nocturne) 

Ăn theo cách số 7 hay 6,5,4, mỗi ngày ăn thêm 
ngò xắt nhỏ, và muối mè. 

Ăn cà rốt xào khô: Xắt 3 củ cà rốt theo chiều. 
dọc xào với 1 muỗng dầu mè, thêm mè rang nguyên 
hột, nêm vừa. 

Ăn lá bô công anh .Rửa sạch và xắt nhỏ, xào 
khô, nêm muối và nước tương đậu nành . Ăn rau 
dën quắn. 

Uống trà già 3 năm. Sao lá trà cho vàng rồi 
nấu 10 phút. 

Ăn theo cách số 7. Uống nước ít. 


22,4 Vän Ba 55 


Mắt uảy cá, hay Đục thủy tinh thể, Bạch nội 
chướng thông manh. 

Nguyên nhân vì ăn nhiều AEN và sinh tõ C 
(Âm tính) trong một thời gian rất lâu. 

Có thể chữa lành bằng cách theo đúng các lời 
chỉ dẫn cơ bản. Ăn theo cách chữa bệnh Tiểu đường 

w Chuyên trị 

Đậu đỏ, bí đỏ, muối mè từ 2 đến 4 muỗng mỗi 
ngày, ăn thêm các thú: Dương. 

Mất chất vôi 

Nguyên nhân vì ăn quá nhiều thức Âm: đường, 
trái cây, khoai tây, dấm, các chất chua. 

Nghỉ ăn các thức Âm tính và ăn uống đúng quân 
bình. Ăn theo cách số 7 với muối mè 1⁄2 tháng, sau đó 
ăn theo cách 6,B,4. Nhai thật kỹ, uống ít nước. 

* Các món có thể ăn được 

Kimpừa: Xắt rễ nguu bàng (VN không có) và 
cà rốt, phân lượng 3/1 .Chiên rễ nguu bàng cho thật 
chín, thêm cà rốt và ít nước vào và nấu. Nêm muối 
mè và nước tương đậu nành. 

Ăn tekka số 1: 30g củ sen, 30g đến 40g rễ nguu 
bàng, 30g cà rốt, 5g gừng, 120g dầu mè, 150g tương 
đậu nành. Bằm các thứ rau củ, chiên rễ ngưu bàng 
và củ sen trong 60g dầu mè, thêm cà rốt và nước, 


5B Phuc Wi Sứ 


nấu thật chín. Thêm gừng, tương đậu nành, và 60g 
dầu mè nấu cho đế+ khi khô cạn. Ăn syokombu (xem 
Đau mùng óc). 

Mất ngủ 

Bệnh Âm vì ăn quá nhiều thức Âm tính. 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. 

Ăn theo cách số 7 tuyệt đối. Nhai thật kỹ, uống 
thật ít, nhất là về buổi chiều và tối. Trước khi đi 
ngủ, uống trà syoban (VN không có). 

A Chuyên trị 

"Muối mè: Trước khi di ngủ ăn 1 muỗng cà phê 
đây. Kết quả bảo đảm, không thuốc nào sánh kịp. 

Nếu bệnh thuộc Dương, uống trà Tilleul (VN 
không có). › Ũ 

~ E Buồn ngủ (maladie du sommeil) j 

Bệnh cực Âm: Theo đúng lời chỉ dẫn nấu ăn. Ăn. 
Dương: Mỗi bữa ăn dùng 2 muỗng cà phê đầy muối 
mè và 1 muỗng trước khi đi ngủ. 

o Mët 

Uống 1 tách trà 3 năm với 3 muỗng cà phê där" 
nước tương đậu nành. 

M Mù lòa 

Nguyên nhân là vì trong lúc thai nghén hay ` 
cho bú , người mẹ ăn quá nhiều thức Âm. Muốn cho | 


7⁄4).4 Vän Ba 57 


con sau này khỏi khốn khổ vì tật nguyên này thì 
người mẹ trong thời kỳ đó phải ăn đúng quân bình 
Âm Dương để chuyển đổi thể chất của chính mình 
cũng như của thai nhi. 

Mũi viêm nước và bướu thịt (polupes) 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. Uống nước ít. 
Mỗi ngày ăn 30g củ sen chiên với dầu mè. 

RH Mut cóc 

Nguyên nhân là ăn nhiều prô-tít động vật. 

Ăn theo cách số 7 với muối mè độ 1 tháng, sau 
đó ăn theo cách số 6, 5,4,3. Kiêng các thức ăn động 
vật. 

Ăn syokombu: Rửa một lá phổ tai. Giữ nước rửa 
ấy lại vì nó có nhiều chất khoáng. Xắt từng miếng 
dài 3em, thêm 3 phần nước đem nấu. Nêm muối 
(hoặc nước tương đậu nành) nấu cho đến khi cạn. 

Uống trà 3 năm với nước tương đậu nành (3 
muỗng 1 tách). Uống trà 3 năm với nhân sâm và 
một ít gừng, nấu 10-15 phút (đừng dùng ấm nước 
bằng sắt hay nhôm) và đừng uống nhiều. Uống trà 
Mu (Có bán ở các Trung tâm Ohsawa Nhật, Mỹ, 
Pháp .. hương vị rất thơm ngon). 

H Mut nhọt đang sưng (abcès) 

Ăn theo cách số 7 với muối mè (vừa vừa thôi). 
Uống ít nước. 


58 Phuc Wst Sứ Ki 


Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ. Sắc lá cây 
diếp đắng uống thay nước. 8 

H Nấc cụt 

Ăn 5 muỗng muối mè. Uống vài tách trà 3 năm 
thật nóng với nước tương đậu nành lâu năm. Ăn uống 
đúng quân bình Âm Dương. 

M Né đa vì lạnh (engelure) 

Ăn theo cách số 7 với muối mè và nước tương 
đậu nành. Uống ít nước. Uống trà 3 năm với nước 
tương đậu nành. Thoa dầu mè lên chỗ nẻ. 


Ấ 


Ăn syokombu (xem Mut cóc). Đắp nước gừng. 

E Ngạnh kết đa phát, hay nganh kết từng 
đám (sclérose en plaques) 

Ăn theo cách số 7 (100% cốc loại) với muối mè 
hoặc số 6 với các thứ rau xà lách xon xào khô, củ sen 
‘chiên. Ăn muối có điều độ. Nhai thật kỹ. Uống ít nước. ˆ 
Ăn syokombu (xem Mut cóc), rễ Bồ công anh chiên với 
dầu mè và nước tương đậu nành. 

Uống cà phê bổ công anh nếu có . Đắp ou 
gừng và dán cao khoai sọ. 

Ngáp ` 

Nguyên nhân vì ăn nhiều thức ăn Âm tính, oi 
thể là triệu chứng một bệnh nặng sắp phát. 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Ăn theo cách số 
7 với muối mè độ vài ba ngày là khỏi. 


142.4 Vành Ba 59 


Nghẹo cổ (torticolis) 

Ăn theo cách số 7 hoặc 6. Đắp nước gừng. Xoa 
bóp dầu khuynh diệp. 

Nấu đậu đen cho chín, bỏ vào cái túi vải thiệt 
dày xoa nơi cổ, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1⁄2 giờ. 

Ngợp máy bau, sau sóng, chóng mặt 

Đừng uống nước hoặc uống rất ít trước khi 
lên máy bay. Khi ngồi trên máy bay ngậm một 
nhúm muối mè. Đừng ăn kẹo đường nhất là đừng 
uống rượu. 

H Nghiên ma túy 

Những người có thiện chí muốn đoạn tuyệt với 
ma túy nên ăn theo cách số 7 với muối mè, khỏi cần 
phải uống thuốc cai. 

M Nghiện rượu 

Ăn theo cách số 7 một tháng, sau đó ăn theo 
cách số 6,5,4,3, sẽ bỏ được rượu một cách đễ dàng. 

Nhức đầu : 

Theo Tây y thì cho uống aspirine. Nhưng uống 
aspirine là tự sát vì nó làm tê liệt hệ thần kinh, hệ 
thống radar và sự báo nguy của cơ thể. 

Nếu đau đầu liên miên thì đó là triệu chứng 
xuất huyết ở não vì ăn quá nhiều thức Âm. Khi đau, 
ăn một muỗng muối mè. 


Uống các thức sau đây: Cà phê Ohsawa, bội 
kokkoh (ngũ cốc cộng vài thứ đậu), trà Mu, trà 3F 
năm với nước tương đậu nành, trà liên căn (củ sef 
sao khử thổ với vài lát gừng). 

... Ăn kem gạo lút rang đặc biệt. l 

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, ngâm chân trong 
nước nóng 15 phút. 

E Nhức răng ` 

Ăn đúng quân bình Âm Dương thì không khi 
nào bị chứng này. Đừng uống thức Âm (đường, sữa 
nước ngọt, bia v.v...) h 

Dùng bột dentie hay muối sống làm thuốc đánh | 
răng để ngừa bệnh và chữa bệnh. Thoa ít bột dentie.. 
vào lỗ sâu răng một chốc là hết đau ngay. Súc miệng 
bằng nước pha muối. 

: E Niêm thủy thủng (myxoedème) 

Nguyên nhân là sự bất túc của tuyến giá 
trạng (thyroide), hình thức khác của chứng ngu độ 
(crétinisme). 

Kiêng tất cả thực phẩm động vật An theo cách 
số 7 hoặc số 6 với muối mè, nước tương hay tuong | 
đậu nành. 

Ăn syokombu và uống trà 3 năm với nước om 
đậu nành. 


⁄4),4 "de 6a 61 


Niếu độc tố (urémie) 

- Nguyên nhân vì ăn nhiều thức Âm tính quá. 
Chứng này sinh do tích trữ niếu tố (urée) trong máu. 
Đừng ăn thực phẩm động vật. 

- Ăn kem gạo lút, uống nước đậu huyết hầm với 
muối. 

- Ăn theo cách số 7 với muối mè. 

Nôn, ốm nghén, buồn nôn buổi sáng 

Bệnh của các phụ nữ có mang. Nếu ăn uống 
đúng quân bình thì không khi nào bị chứng này (xem 
cuốn Dưỡng sinh trong đời sống hằng ngày). Nếu 
bệnh nặng thì uống trà Dragon. 

Nướu răng chảy mủ, Nha chu. 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản là lành. 

* Chuyên trị 

Muối mè, mỗi bữa ăn từ 1 đến 3 muỗng cà phê 
. Xúc dentie mỗi ngày 3 lần. Ăn theo cách số 7. Súc 
miệng với nước muối. 

Ăn mỗi ngày vài ba cọng ngò (persil). 

m Oa viêm hay khang viêm (sinusiste) 

Không cần thuốc men hay mổ xẻ gì cả. Theo 
đúng lời chỉ dän nấu ăn, vài ngày hay vài tuần là 
lành. 


62 Phuc 7⁄6: Sức Ze 


Ăn theo cách số 7 với muối mè, 2 muỗng cà 
phê đây mỗi bữa. Mỗi ngày ăn 50g củ sen chiên với 
dầu mè. Uống trà kohren (củ sen với gừng). Ăn bột 
sắn dây. e 

`M Phế viêm (pneumonie) 

Ăn kem gạo lứt rang với muối mè hay một. 
ít nước tương đậu nành. Uống ít nước. Đắp nước 
gừng. 

E Phong, cùi, hủi 

Những người ăn uống đúng quân bình Âm 
Dương được miễn dịch đối với bệnh này. Phải theo, 
đúng lời chỉ dẫn cơ bản. 

Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ mỗi ngày 4 
lần. Mỗi bữa ăn dùng từ 2 đến 4 muỗng cà phê đây 
muối mè. Ăn món kimpura. 

Những người mắc phải bệnh này thường thể 
chất bẩm sinh cường tráng, chỉ vì cơ thể nhiều Âm 
nên mới ra nông nỗi (như trường hợp bệnh Ung 
thư). 

Năm 1946, ở Ac-hen-ti-na có trường hợp bà 
Suzanna Waras chữa lành 10 người mắc phải bệnh 
này . Sau khi trình bày cho chính phủ sự thần hiệu 
của phương pháp Ohsawa, bà được Bộ Y tế giao 10 
người mắc phải bệnh này và hẹn trong 42 ngày phải 
chữa cho lành. Sau khi giải thích lý thuyết Âm 


ege? Vän 8a 63 


Dương, ba cho họ ăn uống đúng quân bình và đến 
ngày 23 thì tất cả 10 người đều lành bệnh, trong 
máu không còn dấu vết của vi trùng Hansen nữa. 

M Phong ngứa 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. Uống ít nước. 
Buổi sáng ăn cháo kê hoặc kem gạo lứt rang với 
muối hoặc muối mè. Đắp nước gừng. 

Phong thấp (rhumatisme) 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. 

* Chuyên iri 

Chỉ ăn gạo lút rang hoặc kem gạo lút rang, 
cháo gạo lứt rang với muối mè. Uống nước càng ít 
càng tốt. Khi tình rạng đã khả quan, ăn: củ sen lăn 
bột chiên, hành chiên với dầu mè nêm tương đậu 
nành và muối, rễ bồ công anh xào nêm với muối 
và nước tương đậu nành, ăn tekka số 1 (xem Băng 
huyết), ăn koi- koku (cá gáy nấu với ngũ cốc). 

Uống trà syoban (trà già 3 năm với nước tương. 
đậu nành). 

Đắp nước gừng và đán cao khoai sọ. 

Phong đòn gánh hay sài uốn ván 
| Ăn theo cách số 7 với muối mè, nước tương 

đậu nành. Nhai thật kỹ. Uống càng ít càng tốt. Đắp 

| nước gừng. 


64 Phuc Möt Sứ: Ze? 


Theo một nhóm Tây y, bí quyết trị bệnh này là ‹ 
làm sao cho bệnh nhân vượt qua được khoảng thời. 
gian bệnh bộc phát thì độc tố do vi trùng tiết ra sẽ 
vô hiệu. Vì vậy họ cho bệnh nhân uống thuốc ngủ 
mạnh để họ thụ động chống lại sức hành hạ của 
bệnh. l 

Än theo cách số 7 với muối mè. Uống nước củ. 
sen hoặc sắn dây. 

Khi lành rồi phải ăn uống đúng quân bình Âm 
Dương. 

M Phóng xạ nguyên tử 

Cực Âm: Ăn theo cách số 7 trong 3 tháng. 
(100% cốc loại: gạo, bắp , kê, bo bo..). Sau đó ăn theo. 
cách số 6,5,4. Chọn các thức ăn uống nhiều § 

Dương tính: xà lách xon, cà rốt, bột sắn dây, 
trà Mu, trà bancha .. 

M Phù thúng, Tê phù (béri-béri) ai 

Ăn theo cách số 7 hoặc 90% gạo lứt và 10% rau 
chiên với dầu mè, nêm muối. Uống nước ít lại. Độ 4, 
5 hôm là lành. Có thể dùng 3 muỗng cà phê nước cốt. 
củ cải trắng pha 2 phần nước, nấu sôi, cho uống mỗi. 
ngày 1 lân và không dùng quá 3 ngày. 

Ruột đầy hơi ( gaz intestinaux) 

Chứng này làm cho đau đớn, khó chịu, khi vỗ 
bụng thì nghe bình bình. 


?⁄2„4 Vän Ba 65 


Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Ăn theo cách số 
7 hoặc 6 với muối mè vài tuần lễ. Ăn càng nhiều 
muối mè càng tốt. 

* Chuyên trị 

Đậu chiche, chana, đậu Ấn độ rang trên cát 
để cả vỏ và mộng, mỗi ngày 50g. Uống nước đậu đỏ 
rang hoặc bột sắn dây. 

H Ruột sa hay sáng khí (hernie) 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Nếu bệnh nặng 
thì đắp nước gừng và dán cao khoai sọ. 

Ăn theo cách số 7 với muối mè, vài muỗng cà 
phê đầy mỗi bữa. 

Ăn syokombu (phổ tai hầm 8 giờ với nước tương 
đậu nành, phân lượng 1/1, mỗi ngày từ 10g đến 20g. 
Ăn rau câu Isigue (VN không thấy bán). 

H Sạn trong túi mật, bàng quang, thận 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Kiêng cữ: trái cây, 
dấm, các chất chua và ngọt trong đồ ăn thức uống. 

Ăn theo cách số 7 với muối mè, 4 ngày đầu 3 
muỗng đầy mỗi bữa, sau đó 1 muỗng mỗi bữa ăn. 

Uống mỗi ngày (liên tiếp trong 3 ngày) 1 muỗng 
cà phê đầy nước ee, đậu nành. Đắp nước gừng, 
dán cao khoai sọ mỗi khi đau nhiều. 

Ăn đúng quân bình Âm Dương thì khỏi mổ xẻ 
nguy hiểm và đôi khi mang tật suốt đời. 


M Sőt, Cảm, Com 

Ăn cơm gạo lứt rang hoặc uống nước bột sắt 
dây. Sau đó ăn theo cách số 7 (xem Cúm). 

Z Sốt rét 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản thì ngừa được. 
bệnh và cũng lành bệnh dễ dàng. 

w Chuyên trị 

Mỗi ngày ăn một tách kem bột sắn dây. Ž 
theo cách số 7 với muối mè. Uống trà bancha hoặc 
trà lá khế ngọt (sao khử thổ). 

D Sợ nước, chứng bị chó dại cắn ( rage) 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản là được miễ 
dịch, ngừa được bệnh này và tránh được cơn bệnh. 
cấp phát hay bị các loại siêu vi gây nên. 

w Chuyên trị 

Ăn súp ra-đi (củ cải) số 2: Ba muỗng súp củ cải 
đen nấu với 9 muỗng súp nước trên bếp lửa riu riu. 
Vừa sôi thì đem xuống thêm tí muối. Dùng nhiêu 
lắm là 3 ngày. 

Ăn cháo gạo lút rang hoặc kem gạo lút ranı 
với hai, ba muỗng muối mè. 

M Sởi hay Sưởi 

Nên đắp mên cho ấm người. Ăn kem gạo lú 
rang (4 muỗng súp bột gạo lút rang nấu với 3 ly nướế. 


7424 šw Ba 67 


trong 25 phút). Ăn kem gạo lút đặc biệt: rang gao lút 
với dâu mè, đổ 4 lần nước, nấu sôi 1 hoặe 2 giờ. Lọc 
với túi vải tam giác. Ăn kem bột sắn dây mỗi ngày 
vài ba tách. 

> Chú ý 

Đừng ăn súp củ cải, 

- Đừng uống thuốc thối nhiệt (fébrifuge), 
- Đừng ăn đậu khuôn (đậu hủ), 
- Đừng dùng thức Âm. 
Đứa bé càng lên sởi sớm, thân thể nó sẽ càng 
cường tráng. 

E Sung huyết (congestion du sang ) 

Nếu không quay được dë dàng đầu mình qua 
bên trái hay bên phải, hoặc nếu không nghiêng được 
đầu xuống hai vai thì đấy là vai và yết hầu bị sung 
huyết, có thể là triệu chứng Trúng phong (apoplexie 
cérébrale). Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. 

% Chuyên tri 

Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ mỗi ngày 
4 lần. 

Suyễn (xem Ho) 

% Chuyên trị 

Củ sen sống ép lấy nước cốt, hoặc xắt lát phơi 
khô, sao vàng lấy độ 40g, thêm nhúm muối và vài 


lát gừng, đổ 4 chén nước sắc còn lại 3 tách. Mỗi ngà 
uống 3 lần, mỗi lần 1 tách. Uống nước thật ít. Người 
đã luyện nhân điện có thể chữa lành hoặc làm dịu 
cơn ho bằng cách áp tay vào ngực người bệnh. Bì 
Ohsawa chuyên trị như vậy. Nếu bệnh nhân mệ 
quá, cho uống trà syoban. 
EI Sung buồng trứng 
Ăn theo cách số 7 với muối mè. Nếu bệnh nặng | 
đắp nước gừng và dán cao khoai sọ mỗi ngày 4 lần 
Mỗi đêm trước khi đi ngủ, ngâm mông 15 phút | 
trong nước lá cải. 
Z Sung cuống phổi 
Chữa như trường hợp Suyőn. Ăn cháo gạo lút 
rang hoặc cháo gạo lút đặc biệt (xem Sởi). | 
Ăn theo cách số 7, mỗi'bữa ăn 1 muỗng muối. 
mè. 
Sung màng óc, hay đau màn óc (méningite). 
Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. 
w Chuyên trị 
Muối mè, mỗi bữa ăn dùng một muỗng cà phí | 
đầy. 
Cao đầu để đắp nước gừng, mỗi ngày 5 lần (mỗi. 
lần 1⁄2 giờ) và dán cao khoai sọ (4 giờ đán 1 lần). 


Ăn theo cách số 7 với một ít muối mè trong 


2424 Vän Ba 69 
PAINE VUR SA 


tháng, sau đó ăn theo cách số 6,5 với rau xào khô, 
loại nào cũng được. 

Ăn tekka ( xem Băng huyết ) hoặc miso chiên: 
Mỗi bữa ăn dùng 2 muỗng cà phê. 

Sưng màng xương, còn gọi Cốt mạc viêm 
(périostite) 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. Đắp nước gừng 
mỗi ngày 4 lần. 

An thêm syobombu: lấy phổ tai (rong biển) xắt 
từng miếng dài 3cm, rửa sạch, thêm 3 phần nước, 
nêm muối, đem nấu cho đến khi khô hết nước. Thêm 
20% nước tương đậu nành nấu cho đến khi khô hết 
nước tương. 

Ăn rau câu Isigue (mua ở bên Nhật). Nấu lâu 
3 giờ với nước biển hay nước muối (30%). Nấu xong 
thêm nước tương đậu nành. 

H Sung xương (ostéite, ostéomvélite ), Lao 
xương z 

Ăn theo cách số 7 với muối mè, nước tương däu 
nành. Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ ở chỗ đau 
mỗi ngày 3 lần. : 


á 


Ăn tekka sõ'1: củ sen 30g, củ ngưu bàng 
(bardane) 30g, cà rốt 30g, gừng 5g, dầu mè 90g, tương 
đậu nành (misô) 150g. Xắt các rau củ chiên với dầu 
mè, thêm cà rốt, thêm gừng và misô mà nấu. 


70 Phuc Wsi Sức Ze 


Ăn tekka số 2: củ sen 60g, ngưu bàng 15g, cà 
rốt 5g, rễ bổ công anh (pissenlit) 5g. Xắt và nấu như 
trên Sưng ruột. 

Tuyệt đối ăn theo cách số 7 với nhiều muối mè. 
Nhai thật kỹ. Uống nước đậu đỏ rang hoặc bột sắn 
dây khuấy lỏng để uống thay nước. 

Sưng ruột thừa (appendicite) 

Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ mỗi ngày 
4 lần. 

Ăn kem gạo lứt rang với rễ các thứ rau chiên 
dâu mè. 

Trường hợp cấp cứu, uống 3 muỗng nước củ cải 
ép. Khi bệnh thuyên giảm ăn theo cách số 7 hoặc số 
6. Ăn đúng quân bình Âm Dương thì không khi nào 
mắc chứng này. 

M Sưng tai 

Ăn triệt để theo cách số 7. Nếu sưng nhiều, ăn 
koi-koku (cháo cá chép) vài ba ngày. Nhỏ dầu mè 
vào lỗ tai. 

RH Tả, ly (diarrhée), Tả trẻ con, Đi tướt 

(diarrhée infantile) 

Do ăn quá nhiều sinh tố C hay trái cây. 

Đắp nước gừng nóng nơi bụng và ngâm mông 
nước gừng độ 20 phút. Hã thấy khát thì uống nước 
bột sắn dây khuấy lỏng hoặc nước gạo lút rang đen 


7⁄2), ăn Ba 71 


bỏ thêm tí muối. Nếu chưa bớt thì rửa ruột với nước 
muối nóng hoặc đổ muối vào lỗ rốn và vo một viên lá 
ngải cứu lâu năm đặt lên trên muối đó mà đốt. Bệnh 
bớt, ăn kem gạo lứt rang. 

Nếu đứa trẻ còn bú thì chỉ chữa người mẹ. 
Người mẹ ăn uống đúng quân bình Âm Dương là sữa 
tốt ngay và con cũng lành bệnh. 

Tăng nhãn áp 

Chữa như bệnh Mắt vảy cá. Nguyên nhân là vì 
dùng quá nhiều thức Âm tính, nhất là mỡ và rugu. 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. Uống càng ít 
càng tốt. 

E Tâm thần phân liệt (schizophrénie) 

Tinh thần và thể chất không giao liên với nhau, 
người bệnh đôi khi có cảm giác như bay bay trên 
mặt đất, Người ốm yếu hay mắc phải bệnh này. 

Ăn theo cách số 7 triệt để ít nhất trong 3 
tuần, 

Uống trà bancha xanh với nước tương đậu nành 
và uống các thức Dương: trà Mu, cà phê Ohsawa. 

Mi Tâm thần thác loạn (paranoia) 

Bệnh gốc Âm với thành phản bệnh lý Dương, vì 
thế sinh ra bạo động hung tàn, độc ác và nóng giận 
đến giết người được. i 


72 Phuc Wsi Sức gie 


Ăn theo cách số 7, không cần ăn thức Dương. 

Thần kinh suy nhược ( neurasthénie) 

Ăn theo cách số 7 với một ít muối mè, nhai 
thật kỹ. Uống nước rất ít. 

Ăn kem gạo lứt rang đặc biệt, 1 gạo 4 nước nấu 
sôi 1 giờ rồi lấy vải lọc. 

Ăn tekka số 1 (xem Băng huyết). Uống cà phê 
Ohsawa, sữa thảo mộc (kokkoh), trà Mu, trà bancha, f 
trà bancha nhân sâm, trà syoban . 

Z Thân kinh tọa viêm (sciatique) 

Triệt để ăn theo cách số 7, uống càng ít càng 
tốt. 

Ăn xà lách xon xào khô với đầu mè, để lửa riu 
riu, nêm muối và chút ít bơ mè. 

Ăn rễ bô công anh chiên với 1 mũỗng dầu mè, ˆ 
nêm muối và nước tương đậu nành. Ăn rễ cây gai. 
(chardon) chiên với dầu mè. 

Ăn củ sen uiên: nạo củ sen trộn với hành xắt 
lát (1/1), nêm muối, lăn bột và chiên như bánh rán. 
Ăn syokombu (xem Mụt cóc). Uống cà phê Bồ công ` 
anh. Đắp nước gừng. 

li Thần kinh viêm ( névrite ) | 

Ăn theo cách số 7, nhai thật kỹ, uống thật ít | 
nước .Ăn xà lách xon, rễ bồ công anh (pissenlit 


Sieg Ze Ba 73 
Zeg Zëeëe 


chiên dầu mè, củ sen chiên dâu mè.Đắp nước gừng 
và dán cao khoai sọ. K 

Cũng chữa lành các chứng viêm Thần kinh tọa 
(sciatique) và đau dây thần kinh ( névralgie 1 

H Thận viêm (nephrite) 

Thận rất Dương, nếu đau thận là vì ăn uống 
quá nhiều thức Âm. Kiêng thức Âm tính và uống ít 
nước. Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. 

Ăn kem gạo lứt rang và uống nước đậu dé hầm 
với muối, mỗi ngày 2 tách. Nếu bệnh nặng, đắp nước 
gừng và dán cao khoai SỌ. 

Ăn cơm gạo lứt nấu với đậu đỏ, muối mè, bún 
Ogura: hâm đậu đỏ cho nhừ (muốn cho mau nhừ 
thì bổ vào một lá tre hoặc một khúc phổ tai), nêm 
muối, trộn với bún bỏ vô xon nấu, xong rồi đổ vô 
khuôn để nguội, lấy ra xắt lát mà ăn, 

Uống trà syoban. 

Nếu bị thủng ở chân và mặt: uống mỗi ngày 
một lần canh cải ra-đi đen số 2, nhiều nhất là 3 
ngày thôi. 

Thoát giang, lòi trê ` 

Đây là chứng xệ ruột cùng. 

Ăn theo cách số 7 với ít muối mè. Uống nước 
đậu đỏ hầm, nước củ sen. : 


14 Phuc 786v Sức Ze 


Đắp nước gừng mỗi ngày độ 15 phút, và dán 
cao khoai sọ. 

Chú thích của người biên tập: 

._ Tuân thủ chỉ dẫn cơ bản và dùng kèm thử gạo 
lút rang hằng ngày). 

E Thống phong (goutte) 

Bỏ các thực phẩm động våt và các thức Âm: cà 
phê, rượu, đường, trái cây, nước ngọt, nước đá, bánh 
ngọÈ ... 

Ăn theo cách số 7 với muối mè và nước tương 
đậu nành. Uống nước càng ít càng tốt. 

Ăn syokombu (phổ tai nấu với 3 lần nước. Khi 
nước cạn khô thì thêm muối và nước rồi tiếp tục nấu 
cho đến khi nước khô cạn), ăn rau câu ele ăn 

` tekka (xem Băng huyết). 

'Uống trà syoban và trà củ sen. Đắp nước gừng 
và dán cao khoai sọ. 

Thủy nang hay bọc nước trong bìu dái 
(hudrocèle) 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Tuyệt đối ăn 
theo cách số 7 với muối mè. Uống nước ít. Nếu bệnh 
nặng, đắp nước gừng và dán cao khoai sọ. 

Z Thương hàn 

Chữa như Tå ly (diarhée), Kiết (dysenterie) Sốt 
rét (malaria) 


742.4 “ăn 6a 75 


Bệnh cực Âm, để bệnh nặng không chữa kịp là 
lủng ruột chết . 

Ăn kem gạo lứt lọc thật kỹ với muối mè. Phải 
nhai thật kỹ, mỗi búng 100 lần. Uống nước ít. Ăn 
kem bột sắn dây (khuấy thật lỏng). 

Đắp nước gừng: 500g gừng đâm nát bỏ vào túi 
vải nấu với 8 lít nước dầm trước khi đi ngủ. 

Áp muối: rang 1kg hay 1,5kg muối bỏ vô túi vải 
dày áp trên bụng. 

Z Tích túy không động (svringomvélie) 

Bệnh do chất tủy trong xương sống bị hư hoại 
làm cho ta mất cảm giác đau đớn và nóng lạnh. 

Ăn theo cách số 7 với muối mè, nước tương và 
tương đậu nành. Nhai thật kỹ, uống nước ít. 

Ăn thêm xà lách xon, rễ bổ công anh chiên, 
nêm muối và bơ mè. Uống cà phê bå công anh và cà 
phê Ohsawa. 

E Tiểu đường 

Thuốc Tây không chữa được bệnh này. Đối với 
Phương pháp Trường sinh chỉ trong vòng 10 ngày 
là lành. 

Theo lý Thái Cực, đường là đại Âm, trạng thái 
thiếu chất Insuline cũng là Âm. Lá lách là Dương, 
và sự hoạt động kém đi của Lá lách cũng là Âm. 


76 Phuc Wst Sứ Z4äe 


Như vậy bệnh này là Âm, nguyên nhân là ăn nhiều 
thức Âm quá. 

Sự trị liệu phải là Dương. Ăn thức Dương hay 
tốt hơn ăn đúng quân bình, 100% các loại ngũ cốc 
(số 7). 

` Chuyên trị 

Bí đỏ ( mỗi ngày 100g) nấu với đậu huyết (50g), 
ăn thêm cà rốt, muối mè. 

Bí đỏ và đậu huyết chứa rất nhiều hydrat èarbon 
hoặc glucose là những chất bị bác sĩ Âu Tây ngăn 
cấm vì cho rằng chúng vào cơ thể lại hóa ra đường. 
Nhưng gạo lút, bí đỏ, và đậu huyết có thể chữa bệnh 
này một cách hoàn toàn và dễ dàng, không cần phải 
thêm một món gì khác ( với điều kiện thiết yếu là 
phải theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản). 

H Tim - bao tâm tiếp hợp (sumphyse 
péricardique) 

Ăn cháo gạo lứt rang đặc biệt với muối mè: 
rang gạo cho vàng với dầu mè hay dâu ô-liu (1 dầu 
10 gạo) rồi nấu cháo (1 giờ). 

H Bao tâm viêm hay sưng vỏ trái tim 
(péricardique) 

Bệnh rất Âm. Ăn kem gạo lứt với muối mè. 
Ngoài đắp nước gừng và dán cao khoai sọ. 


722.4 Vàn Ba H 


H Cơ tâm ngạnh tắc (infartus du myocarde) 

Bệnh Âm. Theo đúng lời chỉ dẫn sơ bản . Ăn 
cháo gạo lứt rang với muối mè. Ăn kem gạo lứt 
rang. 

Tâm nội mạc viêm, hau sưng màng trong 
quả tim (endocardite) 


Ăn kem gạo lứt rang hoặc hắc mạch (sarrazin). 
(Ở Pháp hay các vùng núi Cao bằng - Lạng sơn 
nước ta có loại này). 


Các bệnh về Tim chữa rất dễ dàng nếu ăn uống 
đúng quân bình Âm Dương, như các chứng: 


Biện mạc (cardiopathie valvulaire). 

Van tăng mao bất túc (insuffisance mitrale). 

Van tăng mao teo hẹp (retrecissement mitral). 

Tim già, bênh Basedow 

Đối với Tây y, tuy là bệnh khó chữa nhưng nếu 
chịu ăn uống đúng quân bình Âm Dương thì rất dã 


lành. Ăn cháo gạo lứt rang đặc biệt với muối mè, 
hoặc ăn theo cách số 7,6,5, nhai thật kỹ. 


M Tim đau 


Tim là cơ quan rất Dương, rất ky Âm. Nếu đau 
tim thì ăn theo cách số 7 với muối mè, nước kee 
đậu nành, tekka. : 


T8 Phuc Wii Sứ. Ze 


Nếu đau nặng thì suốt 3 ngày dùng Ranzyo 

(chỉ dùng trong 3 ngày mà thôi), bạn sẽ ngạc nhiên 
thấy bớt rất nhiều. 
- Cách làm Ranzyo: Lấy 1 trứng gà có trống (1 
đâu tròn 1 đầu nhọn) khẻ làm đôi đổ vào chén đánh, 
lấy 1⁄2 vỏ đổ đầy nước tương đậu nành lâu năm cho 
vào chén trứng rồi đổ vào miệng nuốt trộng đừng 
nhai. Uống trước khi đi ngủ. Ngoài ra ăn thêm 1 
muỗng cà phê muối mè. (Xin xem thêm phần phụ lục 
TƯ TƯỞNG OHSAWA để biết khi nào cân gấp đến 
món “thuốc” kỳ diệu này). 

Dùng các thức sau đây: Uống ngải cứu (armoise), 
ăn misô chiên (100g misô chiên với 30g dâu mè, 
mỗi ngày ăn vài muỗng ). Ăn rễ bô công anh chiên 
dầu mè nêm muối hay nước tương. đậu nành. Ăn 
syokombu (xem bệnh Sung màng xương). Ăn rau câu 
Isigue nấu với nước biển hay nước muối (30%). 

EM Tim đập chậm 

Đối với ai Dương tạng, nhỏ người, ưa hoạt động 
v.v. không có gì đáng ngại, nhưng đối với người Âm 
tạng thì đó là triệu chứng bất tường. 

Phải ăn thật kỹ theo cách số 7 với chút ít muối ˆ 
mè hay tốt hơn hết là khởi sự bằng cách ăn cháo gạo ˆ' 
lút rang trong 1 hoặc 2 tuần với 10g ô-mai muối lâu ^ 
năm mỗi ngày. 


2)4 Vàn Ba 79 


Z Tim đập không đều, Đập nhanh 

Ăn theo cách số 7 với muối mè hoặc số 6, 5. 

Tim nhói hay hiệp tâm thống (angine de 
poitrine) 

Do ăn quá nhiều thức Âm tính trong một thời 
gian. Đàn ông khoảng từ 40 đến 60 tuổi thường mắc 
phải bệnh này . Khi rán quá sức hay xúc động mạnh 
thì đau nhói nơi tim, sau xương ức, ran xuống cánh 
tay. 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. Uống càng ít 
nước càng tốt. Nhai thật kỹ. Có thể ăn cháo gạo lứt 
rang đặc biệt thay cơm. Ăn một muỗng đây muối mè 
trước khi đi ngủ. 

Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ mỗi ngày 
4 lần. 

H Tỉnh mạch dịch hoàn trướng (varicocèle) 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. Nhai thật kỹ. 
Uống ít nước. 

M Tỉnh mạch trướng (varices) 

Ăn theo cách số 6 hoặc 5. Tránh các thức ăn 
Âm. Phụ nữ trước khi đi ngủ ngâm mông độ 15 phút 
rất tốt. Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ mỗi ngày 
2 lần, rất công hiệu. 


* ® 


80 Phuc e Sác Z4 


Tóc bạc 
Ăn theo cách số 7 trong 1 tháng với muối mè 

Sau đó ăn theo cách số 6,5,4. 
* Chuyên trị 


Ăn theo cách số 7. Ăn syokombu: hầm phổ ta 
với 3 lần nước. Thêm muối và nấu trong 8 giờ, nếu. 
cần thì thêm nước nấu cho đến khi cạn, nhất là 
phải nấu cho được 7, 8 giờ. Ăn rau câu Isigue. 

Chú thích của người biên tập: Các bạn thử dùng 
Gạo lứt rang dòn hay bơ mè đen xem sao! 

H Trúng phong 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. (100% cố 
loại). 

M Túi mật viêm nước 

Chữa như bệnh về Gan. 

H Tuy tạng đau 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. Nhai thật kỹ, 
100 lần mỗi búng cơm. Uống nước ít lại. 

H Ung loét dạ dày ( ulcère d estomac) 


Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. Kiêng trái ¿â y, 
đổ ngọt và đồ chua. 


Si 


2⁄2. Văn Ba 81 


* Chuyên trị j 
Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ. Mỗi bữa 
| ăn dùng 3 muỗng cà phê muối mè liên tiếp trong 3, 
4 ngày, rồi sau đó bớt lại còn 1 muỗng. 

Ăn kem gạo lứt rang hoặc nếp lứt rang với 
nước tương đậu nành. 


Có thể ăn theo cách số 6, 5 với chút ít su bắp, 
cà rốt, hành tây, xào thật chín. Nhai thật kỹ, uống ít 
nước. Uống trà bô công anh, cam thảo, trinh nữ. 


H Ủng thư (cancer) 


Bệnh nan y đối với Tây y. (Chú thích của người 
biên tập: Tuy nhiên đối với Phương pháp Ohsawa, 
người bệnh có nhiều cơ may chữa lành. Có điều bệnh 
mới phát thì dễ lành hơn. Nếu phát hiện chậm 
trễ và người bệnh quá suy nhược thì cần kiên trì 
thực hành nghiêm nhặt hơi lâu hơn các bệnh khác. 
Nên thận trọng trong việc áp dụng dù bệnh có chiều 
hướng thuyên giảm. Nếu không gìn giữ, khinh suất 
thì khi bệnh tái phát, diễn tiến nhanh, ta sẽ ned 
túng trong việc điều chỉnh và trở tay không kịp rồi 
sinh ra đổ thừa). : 

Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản, ăn uống quân 
bình Âm Dương. Ăn theo cách số 7 với muối mè. 
| Đáp nước gừng và dán cao khoai sọ. 


Phuc Wsi Siw ée" 


82 


af Ung thư cuống họng (cancer d 
l’oesophage ) 
Ăn cháo hay kem gạo lút rang với muối më 
từ 2 đến 4 muỗng mỗi bữa ăn là phương thuốc thâ 
` hiệu hơn cả. Nếu nuốt được dễ dàng thì ăn theo cách 
số 7 với muối mè nhai thật kỹ. Uống lá trà già ä 
năm. Régime spécial (phép tiết thực đặc biệt): nhin 
đói từ một vài ngày đến một vài tuần mà vẫn làn 
việc như thường. ' 
Em Ung thư dạ dày (cancer de Uestomac) 
Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản. 
Mỗi ngày uống 2 lần dentie, mỗi lần 1⁄2 muỗng 
Dän nước gừng và dán cao khoai sọ mỗi ngày 5 lần 
M Ung thư ngực 
Chữa như hai bệnh trên. 
w Chuyên tri 
Dën nước gừng và dán cao khoai sọ mỗi ngày | 
5 lần, mỗi bữa ăn dùng từ 2 đến 4 muỗng muối më 
Thực đơn đặc biệt (xem Ứng thư cuống họng). 
Ung thư, ung sang thập nhị chỉ tràng 
Ăn theo cách số 7 với muối mè. Uống ít nưới 
Nhai thật kỹ cho đỡ mệt dạ dày. Mỗi ngày cứ cách | 
1 giờ thì nhai một nhúm muối mè. Đắp nước eg: 
và dán cao khoai sọ. 


74),4 ăn Ba 83 


Ung thư tử cung 

Ăn theo cách số 7 với muối mè: và tương đậu 
nành. Uống ít nước. 

Chế phương thuốc sau đây: Lấy một cái chén 
đất ( không phải sành) nung lên, để nguội từ từ rồi 
đập bể thành miếng nhỏ nghiền ra bột, bỏ vào chén, 
rót nước chè sôi vào. Để nguội uống lớp nước trên 
mỗi ngày 1 lần (100cc). 

Mỗi bữa ăn dùng 2 muỗng cà phê muối mè. 
Uống trà dragon (VN không có). 

M Vàng da 

Nhịn đói 3 ngày để cho lá gan nghỉ ngơi. Sau 
đó ăn kem gạo lứt rang hoặc ăn thật ít trong 1 tháng 
hay nhịn đói hoàn toàn trong 1 tuần rồi ăn theo 
cách số 7. Trường hợp trẻ sơ sinh, người mẹ phải ăn 
các thức Dương để có sữa tốt cho con bú là con lành 
ngay, khỏi phải thuốc thang gì cả. 

 Vẹo cổ (torticolis) 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. Nấu đậu đen 
cho chín, bỏ vào cái túi vải dày đắp nơi cổ, mỗi ngày 
3 lần, mỗi lần 1⁄2 giờ. 


84 Phuc Wsi Sức Khóc 


Viễn thị 

Do ăn quá nhiều thức Dương tính. Theo đúng 
lời chỉ dẫn nấu ăn nhưng không nên hạn chế nước - 
uống. Ăn ít ít muối. 

Ăn theo cách số 5,4,3,2 và nhai thật kỹ . 

H Võng mạc bị bóc (décollement de la rétine) 

Ăn theo cách số 7 với muối mè, gắng nhịn _ 
uống nước vài ba ngày, nhai thật kỹ. Bạn bè sẽ ngạc 
nhiên về kết quả cách chữa của bạn. Hoặc tuyệt thực 
vài ngày, hạn chế uống nước tối đa là thấy ngay sự 
kỳ diệu. 

Chú thích: Người soạn có một người bà con 
bị bong võng mạc. Chỉ nhờ tuyệt thực có hai hôm 
. mà nước giữa võng mạc tuôn ra như khóc và bệnh 
lành, trong khi bác sĩ nhãn khoa cho rằng, dầu có 
lấy nước ở võng mạc ra thì chỗ đó vài ngày sau cũng 
bị lại như cũ. 

H Võng mạc xuất huuết 

Bệnh rất Âm. Ăn theo cách số 7 trong vòng 1 
tuân lễ trở lại là khỏi. 

M Vú sưng 

Ăn theo cách số 7 với muối mè. Uống trà bồ 
công anh. Lấy lá diếp hoang (lactuca sativa) giã nhỏ 
trộn muối đắp lên chỗ đau. 


7⁄42. Zä Ba 85 


H Xuất huyết (hémorragie) k 

Xuất huyết ở đạ dày, tử cung, ruột, chảy máu 
cam, chảy máu răng đều do ăn uống quá nhiều thức 
Âm. Ăn theo cách số 7 và uống ít nước lại. 

Xuất tỉnh sớm 


Thường chữa bằng cách cho uống thuốc kích 
thích hoặc an thần. Tuy có hiệu quả tạm thời nhưng 
rồi sẽ chóng làm tê liệt cơ quan sinh dục vốn đã yếu 
kém sẵn. 

Theo Đông y, ngoài Thận ra thì Tâm bào lạc 
làm chủ năng lực sinh dục. Dục vọng làm tim đập 
mạnh, các động mạch co lại chỉ huy đời sống sinh 
dục, và trong lúc giao hợp, Tim đập mạnh nhút vào 
lúc tinh xuất. 

Theo sinh lý học, Tim tiếp nhận những sợi thần 
kinh thuộc hệ trực giao cảm (orthosympathique) và 
thần kinh đối giao cảm (parasympathique), các sợi 
thần kinh ấy phân nhánh thành tùng tim có nhiệm 
vụ làm dièu hòa nhịp đập của Um bằng đường 
phản xạ. 

Ăn uống đúng quân bình Âm Dương làm cho 
điều hòa hai hệ thống thần kinh Âm Dương tất là 
làm chủ được sự xuất tinh sớm hay chậm. _ 

Sự bất lực làm cho con người khốn khổ và sẽ 
không có hạnh phúc gia đình vì đàn ông, đàn bà vốn 


tương phản mà lại cũng bổ sung cho nhau, do đó mà | 
cuộc đời mới thi vị. Đời sống không có tình dục së 
khô khan như bãi sa mạc. Vì vậy, người mắc bệnh 
này rất hiếm muộn về đường con cái và đau khổ về 
đường tình duyên. Chữa theo Phương pháp Ohsawä | 
rất dễ. Tuyệt đối ăn theo số 7 với muối mè. 

Dùng nhụy (tim) sen bô chung với trà trinh op 
nấu uống thay nước trà. 


PHỤ LỤC 
TƯ TƯỞNG OHSAWA 


Lời người biên tập 


phù thuế, bất tờ, chẳng thể nào biểu được mà cht: 
vì đó là một pháp môn đơn giản, gồm hai chữ Â 
Dương, từ đứa trẻ cho đến người già ai cũng có th 
thấy dễ hiểu và ứng phó với vô vàn bệnh tật dã 


Siten Vän Ba 87 


nặng nhẹ, dâu dự phòng, cho đến ngặt nghèo và 
không rõ nguyên nhân. Áp dụng được, kiêng cữ được 
trong thời gian trị bệnh hay không, bấy giờ nằm 
trong tầm tay mình. Ta không thể nào đổ lỗi cho 
ngoại cảnh nữa.Tuy nhiên, con đường của một đạo 
pháp, của một nền triết học cổ truyền xưa đến mấy 
ngàn năm đâu phải chỉ dừng ở đó vì dầu có khỏe 
mạnh đến đâu thì đời con người nói chung trăm 
năm là hạn. Nơi ta còn có một cái gì thiêng liêng, 
thần thánh, một cái gì không nằm ở phạm vi hữu 
hạn. Đó là điều chúng ta sẽ nhận thấy qua tư tưởng 
của Tiên sinh OHSAWA trong những tác phẩm của 
Người (kể cả trong các tạp chí Yin Yang, Principe 
unique, Conference...) mà chúng tôi sưu tầm, chọn lựa 
và trích dẫn. Hy vọng chúng ta đọc, tự phản tỉnh, vỡ 
vạc ra và thu hoạch nhiều lợi ích lớn lao hay có cơ 
ngộ nhập sự thật trên con đường hướng về cái trước 
khi diễn ra mọi màn kịch đời đối đãi (Tuyệt đối) tức 
cái đầu mối chưa bắt đầu chia chẻ ra Âm Dương (Vô 
Song Nguyên lý). 

Huỳnh uăn Ba 


88 Phuc Wsi Sức ZXddc 


+ Cái KHÔNG lôi cuốn tất cả, vậy thì các bạn 
hãy trống trơn đi. (Conférence 65). 

* Cái Không chẳng phải tĩnh chỉ, đứng yên, 
bất động. Nói khác đi, cái Không là một từ tạm thời 
chỉ cho Trời... Tôi có thể nói rằng, đối với các nền 
triết học Viễn Đông, cái Không là điểm xuất phát, 
trong khi Nó là điểm tận cùng của Khoa học. 

*% Các nhà Khoa học đã đi đến cái Không, 
nhưng họ không hiểu gì về Không, bởi vì đối với họ, 
cái Không chính là cái không có gì. Đối với chúng 
tôi, cái Không, cái Vô hạn, chính là cái tròn đầy, nó 
tạo ra tất cả và kích hoạt tất cả. Thật khó mà tìm ra 
một người nào hiểu được vấn để nầy ở Tây phương. 


% Tại sao Khoa học hiện đại, nó là cơ sở cốt yếu ` 


của nên văn minh Tây phương đã nhận ra vật chất 
trống không? Theo Khoa học hạch tâm ngày nay, ngay 
cả vật chất cứng rắn nhất như kim cương, cũng trống 
không, hoàn toàn trống không. Và trong cái không 
có cái gì? Thuần một sự vận động của những hạt 
gọi là proton, electron, neutron ..v.v. Có gần 190 hạt, 
chúng chạy với một tốc độ khủng khiếp và chỉ hiện 
hữu trong 1/100.000.000 giây thôi. Vậy những hạt cơ 
bản tạo nên vật chất luôn luôn di chuyển với một vận 
tốc kinh hồn, rõ là kỳ quái, phải không? Những nhà 
Khoa học hạch tâm tìm một cái gì đặc, chắc. Người 
ta cố tìm những đơn vị thường hằng trong cái trống 


NT "EE 


1⁄24 2ã„ Ba 89 


rỗng, thì có hợp lý không? Trong cái trống không, 
chẳng có con số, mà người ta tìm những đơn vị, bạn 
nói cho tôi đi, đó không phải là quái đản sao? 


X Đến tận bây giờ, những nhà Khoa học còn 
cho rằng mọi nguyên tử đều đồng nhất. Nhưng theo 
luật của chúng tôi thì tính đồng nhất không có trong 
thế giới này. Luôn luôn có Âm và Dương và chúng 
phối hợp với nhau. Điều đó rất tự nhiên, rất bình 
thường. 

% Mặc dù tỉnh lọc đến tối đa, chất sodium luôn 
luôn chứa một chút xíu potassium. Thật thú vị. Nếu 
bạn muốn mua một ký potassium tinh, thì luôn luôn 
có một chút sodium bên trong. Các bạn đã hiểu, cái 
mặt và cái lưng không thể nào tách rời nhau được. 
Đau khổ và hạnh phúc, cũng giống thế (P.U) 

% Trong bất kỳ trường hợp nào cũng vậy, người 
ta không bao giờ thấy một nguyên tử tinh. Vàng tinh 
không có hiện hữu, đó là hỗn hợp của những nguyên 
tử dị biệt. Đối với tôi, Khoa học là một hư cấu hay 
một qui ước, giống như môn hình học. Chúng ta đã 
học rằng, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là 
một đường thẳng, điều này không có đâu! Đó là qui 
ước đối với những người kinh đoanh địa ốc, nhưng 
trong đời sống chúng ta, con đường ngắn nhất chính 
là con đường dài nhất. Các bạn đừng quên rằng, 
những electron, proton, neutron, không một giáo sư 


90 Phuc 7⁄6: Sức Ziel 


nào thấy chúng, đó là một giả thuyết, một sự lắp đặt 
để qui ước. 

Không có cái hoàn toàn ác và cái hoàn toàn 
thiện. Luôn luôn có vài dấu vết đối lập .. Cái giàu, 
cái nghèo cũng giống thế. Điều ấy tùy vào nhãn 
quan của các bạn. Nếu lấy tương đối mà nhìn, các 
bạn chỉ thấy cái nghèo hay cái giàu, nhưng thật ra 
cái đó đổi thay, tự chuyển biến. Sự chuyển đổi liên 
miên và bất tuyệt.(C.64) 

+ Cái Không ngày xưa người ta gọi là Thượng 
đế, và Khoa học từ khi bắt đầu xuất hiện đã ném 
đi cái ý niệm này. Bây giờ Khoa học đã thế chỗ của 
Thượng đế, chính nó ở chỗ nào cũng có mặt, toàn trí, 
toàn năng. Nhưng bấy giờ, nó thấy mình giáp mặt 
với cái Không, xà chẳng thể nào đo lường cái Không 
này được. Vậy, chỉ còn có nước tiêu vong, hoàn toàn 
chỉ cớ nước tự sát mà thôi. Đó là khoảnh khắc nguy 
cấp nhất của nền văn minh chúng ta. 

+ Những nhà tư tưởng Trung Hoa, Ấn Độ v.v., 
ít nhất là 5.000 năm về trước đã đi từ bước khởi 
hành này, tức là cái Không. Tại sao những người 
hiện đại đã chọn hướng vật chất thay vì cái hướng 
tiến tới Vô hạn? Tại sao? 

x Trước hết, các bạn phải biết Cõi Thiên 
đàng, đó là cái Không. Trong cõi đời tương đối, cái 
mà không trông thấy được thì gọi là Không, nhất. 


7⁄2),4 äer Ba 91 


là theo Khoa học hạch tâm. Nhưng cái Không thì 
rất đầy. 

* Kinh Thánh nói: “Ngươi hãy thông hiểu 
vương quốc các Cõi Trời đi, rồi rốt lại ngươi sẽ được 
ban cho thật đây đủ .” Tôi đã diễn giải câu này và 
tôi néi rằng: “ Trước hết các người hãy biết rõ cái 
trống không, cái lòng thèm muốn, cái nỗi khát khao 
vô cùng vô tận đi đã”. 

* Vương quốc các Cõi Trời không phải là một 
nơi chốn, mà là một trạng thái như như. Bất hạnh 
thay, người ta không hiểu hay rất mau quên. Họ bắt 
đâu chia Trời khỏi Đất và tưởng tượng Thiên đàng 
ở ngoài cuộc sống thường ngày. 

* Khoa học đã giết mất Thượng đế, thế chỗ 
Thượng đế bởi vì nó tưởng mình là bậc sáng tạo. 
Nhưng hầu hết mọi nhà Khoa học đều sợ. Ngay cả 
Newton, ông ta trở nên rất sùng đạo vào cuối cuộc 
đời. Alexis Carrel, người Tây phương vĩ đại nhất mà 
tôi mến mộ từ 30 năm qua, vốn đạo Gia tô, Công. 
giáo, mà không biết đến Thượng đế, tình yêu của 
Thượng đế, vì thế đời ông kết thúc bi thảm. Tại 
sao có cái tâm trạng này nhỉ? Đó là một tâm trạng 
nguyên thủy theo Lévy- Bruhl. 

* Lỗi lâm lớn nhất mà Khoa học phạm phải, 
chính là người ta không tìm tới cái nguyên nhân, 
điều ấy rất trầm trọng, các bạn không thấy sao? 


92 Phuc Wsi Sứ Sie 


+ Hỏi: Hiện giờ, nếu người ta không hành động 
cho nhanh và hữu hiệu, thì chiến tranh nguyên tử 
gần kê tính sao đây? 

Tiên sinh: Không, nó sẽ không nổ ra đâu, chừng 
nào mà tôi còn ở đây, các bạn đừng sốt ruột, cái Vô 
hạn là vô hạn. (C.65) 

 Ở Nhật Bản, mọi nền nghệ thuật, mọi khoa 
kỹ thuật, mọi môn khoa học đều lèo lái chúng ta 
hướng đến cái Vô hạn, giai đoạn thứ 7 của trí phán 
đoán. Nhưng sự giáo dục ở Tây phương, chính là nền 
giáo dục chuyên nghiệp hay kỹ thuật, nó có nghĩa 
là lệ thuộc. 1 

% Phải tạo ra một con người tự do, phải khai 
mở cái trí phán đoán. Tại sao các bạn ráng mà trở 
nên một nhà danh họa hay một nhạc sĩ , một e 
sĩ ..v.v.? Nếu bạn là một họa sĩ vĩ đại nhất đi, một 
nhạc sĩ tiếng tăm nhất đi và khi mà bạn ngã ra bất 
hạnh, thì điều đó muốn nói lên cái gì? Các bạn hãy 
nắm bắt trước nhất nghệ thuật hay con đường dã 
đến Hạnh phúc Vĩnh cửu, Tự do Vô hạn, có phải ha: 
hơn không? Con đường không dài đâu, chỉ đơn giả: 
là Trường sinh thôi! Bạn chỉ cần phải nhai, nhai 
nhai, đó là con đường ngắn nhất. Nhưng điều ấy khi 
đấy! Càng đơn giản, thì càng khó khăn thay! 


* 
kb 


142.4 Vän Ba 93 


% Trời không chỗ nào là không có mặt, tại sao 
kiếm tìm ở nơi nào khác? Trời ở trong bạn, quanh 
bạn và khắp nơi. Và Trời là cái chắc thật nhất, đó là 
Trí phán đoán Tối cao, chính trí ấy đấy! Tại sao học 
toán, học hóa? Nếu các bạn nghiên cứu con đường 
đi đến Trời, bấy giờ các bạn sẽ được phát triển 
hơn nhiều. Chính vì vậy, Chúa Jésus đã nhiều lần 
nói: “Hãy tìm Nước Thiên đàng trước hết đi, rồi sau 
các ngươi sẽ được ban cho đây đủ”. Tại sao các bạn 
không thực hành điều ấy? Đó là Đạo Thiền. Thiên 
chúa giáo chân thực, chính là Đạo Thiên. Đó là một 
tỉnh thân Viễn Đông hay Đông phương, mang tính 
siêu hình. Nhưng siêu hình học không bài trừ vật 
lý học. Đấy là một điểm không dễ gì nhận ra cho 
rõ được. Siêu hình học chính là cơ sở của vật lý học, 
nó bao hàm vật lý học, hóa học, bất cứ cái chi, phải 
không? 

x Tại sao trước hết các bạn không tìm cho ra 
cái kim chỉ nam, cái la bàn để biết phương hướng? 
Nếu không có cái kim chỉ nam, các bạn lúc nào 
cũng lâm đường lạc lối cả. Và trên cái kim chỉ nam 
này, thay vì thấy Bắc và Nam, các bạn thấy Âm và 
Dương, đó là cái đơn giản nhất. Với cái đó, các bạn 
có thể khám phá ra bất cứ lục địa bí ẩn nào. Nếu 
bạn mất. nó đi, bấy giờ không còn gì mà làm nữa. 
Dër là cái ý nghĩa của nên triết học chúng tôi, các 


94 Phuc Go Sứ Khe 


bạn hãy nắm lấy, hãy thâm nhập trước tiên bằng 
bất cứ giá nào cái kim chỉ nam Âm Dương. Các bạn 
sẽ tìm thấy bất cứ cái gì trong Trời, bởi vì Trời chỗ 
nào cũng có mặt và toàn năng. 

` Nền triết học của chúng tôi không muốn làm 
cái việc chữa trị, nhưng điều mà chúng tôi muốn, 
chính là khai mở Trí phán đoán của chúng ta, cái 
đó mới là bao quát. 

% Bạn có thể chuyển bệnh hoạn ra sức khỏe, 
khổ sở ra hạnh phúc, xấu xa ra tốt đẹp, nhỏ nhoi ra 
lớn lao, phù du ra vĩnh cửu, phải không? Nhưng để 
nghiên cứu nên triết học này, thì trước hết các bạn 
phải thực hành, rồi sau tới lý thuyết. Thực hành là 
một cái gì đó mà ai cũng có thể hiểu được. Nếu các 
bạn dùng những từ nào mang tính khái niệm hay 
bác học, người ta sẽ không hiểu các bạn đâu. 

¥ Tôi có thể tuyên bố rằng kẻ nào không thấ 
cái Vô hạn đều không hạnh phúc. Con người tự thâ 
nó là cái Vô hạn và hiện hữu khắp mọi nơi. 

% Nếu các bạn liễu ngộ nên triết học của Vi 
song Nguyên lý, thì sự ngăn cách chia ly không cò 
tôn tại. Ngăn chia cách biệt chỉ có đối với giác qu: 
của chúng ta mà thôi. 

Không có cái gì giấu giếm bạn được, đó chỉ 
do trí phán đoán của chúng ta bị che khuất mất đi 


72b4 Vàn Ba 95 


x Trong nên triết lý của chúng tôi cũng như 
trong y thuật Đông phương, phàm người chủ chữa 
bệnh cho người, chẳng bao giờ được đau ốm, dâu 
trong một năm chỉ một lần cảm sơ cũng thế. Hơn 
nữa, người chữa bệnh phải là người chẳng bao giờ 
mang một bệnh gì tự mình chẳng chữa được, dầu 
một cái mụt cóc cũng vậy! 

Số bệnh viện và y sĩ phải chăng là cái phong 
vũ biểu để đo bệnh tật của một dân tộc? Hơn nữa là 
để đo nền văn minh ấy? 

X Theo nên y học chính thức, trong 10 ngày, 
mỗi người máu một lần thay đổi, loại mất đi 2 hay 3 
triệu hồng huyết cầu mỗi giây. Cho đến tế bào xương 
cũng chỉ trong ba hoặc bốn tháng là thay đổi hẳn. 
Thế thì tại sao người ta không dùng phương pháp 
ẩm thực khác biệt để chữa bệnh lành hẳn cho một 
người nào, không nữa cũng làm cho họ thuyên giảm 
nhiều trong vòng 10 ngày, nếu không là ba, bốn 
tháng bằng cách thay lọc chất máu ấy đi? 

a Mọi bệnh hoạn đều đến từ thành phần xấu 
của máu . Nếu máu của các bạn thật quân bình về 
mặt sinh hóa, sinh lý thì các bạn sẽ không bao giờ 
bệnh. Máu có cái năng lực của nó, nó có thể trung 
hòa bất cứ độc chất nào. 


ES? 


x Nếu chỉ ăn gạo hay bất cứ loại ngũ cốc nào 
khác ở xứ mình, thứ tươi tốt nhất nguyên tính còn 
vỏ lụa cám bóng lưỡng bên ngoài, bạn sẽ không bao 
giờ ngã bệnh. Nhưng nếu dùng nhiều đồ ăn bào chế 
thuốc thang .. thì bạn sẽ bị mít đặc thay vì được 

ˆ trống trơn. Đó là nguyên nhân đích thực của bệnÌ 
hoạn. 

# Có gì vô.lý bằng cho rằng một đứa bé mới 
sinh ra lại phải vát cái gánh nặng mà cha mẹ nó 
phải vát? Cái giả thuyết về bệnh di truyền quả là 
đắc tội. Mỗi khi người ta đã giải thoát được tất cả, 
nhất là việc ăn uống, họ hẳn giải thoát được tất cả 
những bệnh tật, vì rằng chúng ta ăn giống gì th 
thành ra giống ấy! 

# Tại sao các bạn ăn? .. người ta luôn luôn ăn 
hơn sự cần thiết từ 3 đến 10 lần. Thế là phát sinh 
.sự mệt nhọc và mệt nhọc theo tuổi đời mà sinh ra 
bệnh khó trị hoặc làm cho ta mau chết . Nếu diện 
mạo bề ngoài mà già hơn cái tuổi của mình thì đó có 
nghĩa là bạn đã ăn quá nhiều. (C.64) 

% Tất cả mọi người , không trừ một ai, đều ăn 
uống quá độ !.. Ngay một tách trà cũng là quá vài 
buổi sáng. Đêm đã làm trống dạ dày và bộ ruột, bạn 
hãy giữ chúng trống một chút vào buổi sáng cho dën 
ít nhất là trưa thì rất tốt. Bạn có thể vào phòng Sp 
để chuyện phiếm trao đổi quan điểm một tí, đó 


iii Văn Ba 97 


cách giao lưu rất hay, nhưng không ăn hoặc ăn rất 
ít, một cách trang trọng. (C.65) 

X Chúng ta tham thực, chúng ta luôn luôn ăn 
quá nhiều. Đó là tại sao nhịn ăn (ăn và uống đơn 
sơ ) là cánh cửa độc nhất mở ra cho tất cả, nhờ nó 
chúng ta có thể thấy và hưởng lấy toàn cảnh lộng 
lẫy của thế giới Đức tin. 

% Bệnh hoạn nào cũng do ăn quá nhiều mà ra. 
Tôi chưa từng gặp một người nào luôn luôn đói mà 
ngã ra bệnh. 

% Khi nhịn ăn, người ta làm giàu sinh lực máu, 
còn khi ăn, sinh lực ấy hạ thấp, thiệt là mâu thuẩn, 
thiên hạ không biết điều đó. 

+ ..Họ chẳng cần chống đối. Ví dầu có thể xảy 
ra điều không dễ gì mà chịu đựng được chăng nữa, 
họ chỉ cân chịu khó suy nghĩ, nghiên cứu chín chắn, 
tìm tòi cho ra cái ý nghĩa sâu xa. Họ suy tư đến nỗi 
quên cả ăn uống và quên luôn cả cái ngủ nghỉ nữa. 
Ngày đêm họ trăn trở quanh quẩn chỗ Âm Dương. 
Họ giải thoát mọi thứ, nhất là khước từ tất cả những 
gì dư dật và những gì có vẻ lạm dụng thì tự nhiên 
Trí phán đoán khỏi bị che khuất. Trí phán đoán tối 
cao chẳng khác nào một vâng mặt trời chói chang 
giữa đám mây mù u ám. (Họ: hành giả , N.D.) 


* 
KE? 


Học nghiệp của chúng ta, một nên triết lý 
thuộc vào giai đoạn nào vậy? Chính là ở giai đoạf 
thứ bảy. Nhưng có nhiều người, kỳ lạ là họ hết lò: 
chú trọng duy nhất vào Vô song nguyên lý, Âm 4 
“Duong, ở tại chúng ta. Còn bên ngoài họ rơi vào. 
tôn giáo, những tôn giáo mới nhất là đạo Bahai 
Védhantisme , ..v.v..Thật buồn cười, họ đã không 
hiểu cái mà họ nghiên cứu. Họ đã tìm cái Vô song | 
Nguyên lý như người ta tìm trong y khoa vài món 
thuốc trị triệu chứng và tạm bợ. Có nhiều kẻ mũ 
quáng thay! (C64) 

% ... Phương pháp thần kỳ của Chúa Jesus lề 
Cầu nguyện và đoạn thực .. Cầu nguyện nghĩa là ty 
xét lại tất cả theo luật Âm Dương, tức là luật công 
bằng của Vũ trụ vô biên. Đoạn thực tức là tẩy trù 
tất cả những chất đạm đã ăn vào quá nhiêu, cốt là m 
cho lá Gan bớt đi gánh nặng và làm cho cơ thể dugi 
nhẹ nhàng. Đấy là chỗ cốt yếu của nền y học că 
bản, thân thánh và toàn năng. 

Sự cầu nguyện chân chính chẳng phải lễ. 
“xin nài” mà là cách tập trung tinh thần lúc nà 
cũng vậy vào Trật tự của Vũ trụ và nơi Thiên quê 
cùng lẽ Công bằng thiêng liêng. Sự nhịn ăn châ 
chính chẳng phải bảo nhịn tất cả các thức ăn, Lg: 
uống mà trái lại chỉ nhắm vào vật gì tối cần cho đồ 
sống, chứ không dùng đến thứ chỉ khác. 


1.4 Vän Ba 99 


*% Sống nghèo (Vivere Parvo) tức là một phát 
biểu của Cầu nguyện và tuyệt thực . Theo thực tế có 
nghĩa là: Hãy từ bỏ tất cả những gì không cần thiết, 
chỉ cần ăn và uống với mức tối thiểu cần (lượng 
nhiều quá làm phẩm giảm). Chỉ nên ăn một số tối 
thiểu cân thiết đủ nuôi sống chứ không gì nữa. Nếu 
cứ thế mà đi, đấy là con đường dẫn dắt chúng ta đến 
cõi Hạnh phúc và Công bằng Tuyệt đối như Jesus, 
Thích ca, Lão tử, vv., đã chỉ bày. Thử hỏi làm sao 
mà Sức khỏe Tuyệt đối lại không được bảo đảm cho 
tất cả mọi người chứ? 

% Các bạn đã nghiên cứu và thực hành trên tự 
thân để chuyển bệnh hoạn ra sức khỏe, khổ đau ra 
hạnh phúc ..v.v., và tại sao dừng lại ở đó. Tiến lên 
một bước nữa đi và bạn có thể vui chơi bằng cách 
chuyển hóa tất cả. Không có gì là không thể như 
trong Kinh Thánh đã viết. Hay các bạn thích một 
cuộc đời nô lệ, tù túng? (C.64) 

% Lệ thuộc hoàn cảnh hay làm chủ hoàn cảnh 
? Nếu các bạn dạy con mình đến tuổi lên sáu về mặt 
sinh học và sinh lý với Vô song Nguyên lý thì đứa bé 
ấy sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. 
Đó là tính ưu việt của nền giáo dục của chúng tôi về 
mặt triết lý, luận lý, sinh học và sinh lý học. 

X Tôi nhất thiết không hoàn hảo; tồi như một 
em bé mới chào đời. Tôi 72 tuổi rồi đấy... Khi bạn bé 


100 Phuc Wii Sức giel 


thơ, bạn tươi đẹp, mà khi bạn thành người lớn , bạn 
dễ ghét . Hãy suy nghĩ kỹ, tại sao có sự khác nhau 
ấy? Tại sao một bé gái xinh xắn trở thành một mụ 
xấu xí, khó thương, tại sao có sự biến đổi như thế 
này? Nếu bạn tìm cho ra câu trả lời đúng thì điều ấy 
làm bạn có thể chinh phục bất cứ ai. Thế là sự hiểu 
biết của bạn về triết học rất sâu sắc! Các bạn đừng 
câu toàn, hãy là trẻ thơ đi. i 
% Tôi xin nhắc lại một lần nữa, các bạn chớ 
quên rằng nền triết lý y học của chúng tôi chẳng 
những bảo đảm được sức khỏe về thể chất mà còn 
mở ra cánh cửa Hạnh phúc Vĩnh viễn, Tự do Vô biên 
và Công bình Tuyệt đối. Nền triết lý ấy che chở cho. 
các bạn tránh được các tai nạn vì rằng sức khỏe hoàn 
hảo sẽ mở Trí phán đoán Tối cao của các bạn. 
" æ Vô tận, có nghĩa là Biến tại, chỗ nào cũng cổ 
mặt. Biến tại thì biết tất cả, vậy là Toàn trí. Biến 
tại và Toàn trí có thể làm được bất cứ điều chi: Toàn 
năng, đó là Sức bành trướng vô tận. 
% Các bạn hãy theo tôi. Từ ngày 11 tháng Giên 
năm 1966, tôi chỉ ăn cơm gạo lứt thôi. Không muối 
mè, không tương nước. Không có gì khác! Ngoại trù 
một chút trà 3 năm. Tôi ăn rất ít. Lần đầu tiên 
trong đời, tôi sẽ làm việc hết 100% năng lực củ 
mình. Cho đến nay, tôi đã dùng 60% đến 70% năn 
lực). (Prineipe unique 66 ) 


724)x.4 Vàn Ba 101 


* Đừng quên rằng, những chỉ dẫn chữa theo 
triệu chứng có trong sách Phương pháp Trường sinh 
đều không cần thiết, nếu các bạn đang tuân thủ thực 
đơn số 7 hay nếu tình trạng của mình không đáng 
ngại. Nhờ theo thực đơn giản di số 6 hay 7, bạn sẽ 
thấy sự cải thiện mà không phải nhờ vào ai hay vào 
thủ thuật hoặc thuốc men nào - CHO BẢN .THÂN 
MÌNH. Rồi bạn sẽ khám phá cái ý nghĩa chân thực 
của cầu nguyện và nhịn ăn. (Zen Maerobiotics). 


x Nếu ăn uống đúng thì không bao giờ các bạn 
mệt nhọc. Nếu biết ăn uống đúng theo phương pháp 
Trường sinh thì luôn luôn các bạn ăn thấy ngon 
miệng .. và đó là lẽ Công bằng. 

% Sự ăn uống theo phương pháp Trường sinh 
bảo đảm cho mọi người được một đời sống lâu dài và 
trẻ trung mãi. 

% Trí phán đoán bị che khuất là cội nguồn của 
mọi cái xấu xa, bệnh hoạn, tội ác, khốn cùng và 
chiến tranh ! 

% Này các bạn Tây phương thân mến, nếu có 
thể nghiên cứu triết học Nhật bản và Đông phưuug, 
các bạn sẽ thấy nhiều chân trời mới về văn hóa và 
nghệ thuật, các bạn có thể chiêm ngưỡng một thế 
giới khác về hạnh phúc... 


102 Phuc Mët Sức ie 


% — Cuộc sống tách rời hết sức nhẹ nhàng 
không gây tiếng động tất cả những kẻ yêu nhau. Đấy 
là cuộc đời trong thế giới tương đối và hữu hạn này 
.. Nhưng tại sao người ta không thích sống và vui 

hưởng cuộc đời vĩnh cửu, tươi đẹp, không gì có thể. 
phân ly được và thú vị trong cõi vô tận nhỉ !..(P.U) 
ze Muốn cho theát khỏi nỗi trái nghịch, thế nào 
cũng phải vượt lên trên bình tuyến tất cả trí phán 
đoán tương đối để đến tận bình tuyến của Trí phán 
đoán Tối cao Toàn năng. Đó là lý do tồn tại của nền 
triết học Đông phương, Trí phán đoán Tuyệt đối và. 
Duy nhất của Nhất nguyên luận phân cực. 

Nếu gắn bó với cái hạnh phúc thì sớm muộn 
gì các bạn cũng đi đến đau khổ. Nếu đau khổ thì 
trước sau gì các bạn cũng tiến tới hạnh phúc. Điều 
ấy không phải có nghĩa duy nhất. -Vậy là, nếu bất 
hạnh, càng tốt, các bạn sở hữu mọi khả năng để 
trở nên hạnh phúc. B mặt càng to, bè lưng cà 
lớn. Nhưng các bạn phải cố mà trụ nơi Trung đạo 
Giải thoát nằm nơi quan điểm hoàn toàn cơ động. 
Nếu muốn ở Trung đạo của hạnh phúc và đau khổ, 
vượt trên hai loại này thì các bạn phải Biến tại, chế 
nào cũng có mặt, trụ nhanh như chớp đồng thời n 
hạnh phúc và đau khổ. Còn luôn luôn muốn đứng 
dừng chỗ hạnh phúc thì đó là cái lỗi của mình, đó 


7u).4 Vän Ba 103 


cái bệnh của mình. Nếu các bạn mắc một chứng khó 
chữa thì vui biết bao, sướng biết bao! 

X Khổ đau luôn luôn là mầm mëng của hạnh 
phúc và hạnh phúc là cái sinh ra khổ đau, luôn luôn 
là thế, chừng nào mà các bạn trụ vào cuộc đời hữu 
tận, hạn chế, tương đối. Nếu các bạn đã mở đôi mắt 
của mình ra, các bạn sẽ thấy thế giới Vô tận, cõi 
Vĩnh cửu, các bạn hạnh phúc vô cùng. Theo ngôn 
ngữ cổ điển, đó có nghĩa chính là Thiên đàng, cõi 
Trời, hay sự Cấu tạo của Bảy cõi Trời. Sự kiện ấy 
các bạn có thể thấy mà mắt nhắm nghiên. Bạn mà 
còn tìm kiếm với cặp mắt mở thì chỉ có thấy hạnh 
phúc hay đau khổ trong thế giới hữu hạn này mà 
thôi. (C.64) ‹ 

% Tôi hy vọng các bạn sẽ sống một cuộc đời 
mới và sung sướng hơn. Cuộc đời sẽ vô cùng thú 
vị và đầy ý nghĩa nếu như các bạn hiểu Triết học 
Đông phương và Phương pháp Trường sinh xuất xứ 
từ đó.(P.U) 

% Phải đi chơi các nơi , con người không phải 
là kẻ ngồi y một chỗ mà là kẻ thích đi đó đi đây 
; cuộc đời tự thân nó là một chuyến lữ hành... Tôi 
luôn luôn lặp lại cho các bạn là, hãy đi du lịch, hãy 
đổi chỗ ở, bạn sẽ học hỏi nhờ tiếp cận một thế giới 
mới. Nếu cứ mãi ở lỳ một chỗ, các bạn hóa ra là kẻ 
cực đoan đấy! i 


104 Phuc Hsi Sức Khe 


% Bệnh hoạn không được phép tấn công chúng 
ta. Ta không thể ngã bệnh trong bất kỳ tình huống ` 
nào. Điều ấy không được phép. Chúng ta phải chứng 
tỏ mình là một mẫu người khang kiện về sức khỏe 
thể-xác lẫn tinh thần và tâm linh. 

X Mỗi khi đạt được chỗ phá hoại triệu chứng 
mà không trừ khử cái nguyên nhân của nó thì các 
bạn há không biết, những triệu chứng ấy chỉ thừa 
dip là trôi ra trong những hình thức khác mãi mãi 
chăng? 

* Sung sướng thay những người ăn uống theo 
phương pháp Trường sinh! Họ có cái chìa khóa mở 
các Cõi Trời, chuyển cái khổ đau ra hạnh phúc! Họ... 
có cây Đèn thần Aladin và chiếc Thảm bay, có “Hạt 
mè, ngươi hãy mở ra”, có Cặp kính kỳdiệu .(P.U) 

i „x Đời sống làm say đắm lòng người! Đời sống 
lộng lẫy biết bao! Không có gì vui hơn, kỳ diệu hơn 
đời sống! Năm nào hoa cũng nở, còn chim chóc thì 
hót vang lừng! 

x Thế giới tương đối này là trung tâm của vũ 
trụ vô tận. Các bạn hãy lên đàng và chỉ dẫn Triết 
học Đông phương . Hãy săn sóc những người bệnh 
và hãy chữa trị những người cùi, hãy hồi sinh những 
kẻ chết và hãy tống khứ bọn quỹ dữ như tôi đã làm 
nhiều lần cho các bạn và trước mặt các bạn. (P.U) 


12.4 Văn Ba 105 


* Kiến thức khoa học hay chính tri ..v.v. đều 
không giá trị gì trong cõi Vô hạn, nơi mà chỉ Hạnh 
phúc và Tự do mới đáng kể mà thôi .(C.64) 

X Tánh khí tốt lành . Đó có nghĩa là không 
bao giờ nổi giận, không bao giờ, không bao giờ . 
Nếu các bạn bị tố cáo, bị hãm hại hay bị tấn công, 
hãy đừng bao giờ nổi giận. Nếu giận, đó là các bạn 
không được khỏe mạnh cho lắm, cái quân bình trong 
người mình mất liền tức khắc. Nếu thật quân bình 
thì các bạn chấp nhận bất cứ điều chi xảy đến mà 
mĩm cười. (C.64) 

x Người ta nói rằng: “Kẻ nào có, thì sẽ nhận 
rất nhiều, kẻ nào không có, sẽ mất tất cả cái mà 
mình có”, ngay cả vợ, chồng, con cái. Kẻ nào có, 
nghĩa là kẻ liễu ngộ triết lý, sẽ có tất cả, thật nhiều, 
nhiều vô tận. Nhưng ai không có nên triết học ấy, 
kẻ muốn nhận thay vì cho, sẽ mất tất cả .. Càng cho 
ra, chúng ta sẽ càng thành tựu cái mà mình có : đời 
sống. (C.64) 

zs Chiếc chìa khóa kỳ diệu không chi sánh 
bằng, Vô song Nguyên lý, Trật tự Vũ trụ, Phương 
pháp Trường sinh ( tính năng như cây Đèn thần 
Aladin, Tấm thảm bay, “Hạt mè, ngươi hãy mở ra” 
mà nhân loại đã phát kiến ra lần đầu tiên trên trái 
đất) to lớn và quí báu hơn núi vàng hay mỏ kim 
cương bất tận rất nhiều! Nếu người ta giấu giếm hay 


108 Phuc Wsi Sứ Khde 


độc giữ trong bụng cho riêng mình một cái gì giống 
thế, họ sẽ bị tai hại vô lường. (P.U) 

% Tóm lại, tôi khuyên các bạn hãy là người ăn 
uống theo phương pháp Trường sinh. Chỉ có phương 
pháp Trường sinh , ăn và uống theo Trật tự Vũ trụ 
vô tận để khai mở Trí phán đoán .Tất cả đều tùy 
thuộc vào cách hiểu Vô song Nguyên lý của nền Triết 
học Viễn Đông. Và sự hiểu biết - trí phán đoán của 
các bạn, lại tùy thuộc duy nhất vào các món mà các 
bạn ăn và uống. 

Kameyol Kameyol Nhai! Nhai! 

Yoku kameyol Nhai kỹ đi! 

Kameyo, Kameyo, Kameyo! Nhai, nhai, nhai! 
Karada ga tuyokul Đó là hạnh phúc! (P.U) 

“k Coué đã phát giác ra tâm quan trọng của 
trí tưởng tượng ! Bất hạnh thay, ông ta không biết 
phương pháp Trường sinh khai mở Trí phán đoán. 
Trí tưởng tượng mà không có Trí phán đoán mở 
mang thì đó là một thảm họa! (P.U) 


x Những kể muốn hưởng trọn một cuộc đời lâu 
dài thích thú, muốn cho bao nhiêu ảo mộng vẩn vơ 
của mình được thực hiện kế tiếp mộng này đến mộng 
khác, thì thế nào cũng cần phải sở đắc Trí phán đoán 
Tối cao. Đối với hàng này, đã có sẵn nền triết lý y 
thuật về hạnh phúc ở Viễn Đông dẫn dắt. (Cancer) 


E Vän Cà 107 


* Tôi thường nghĩ về hạnh phúc đủa mình và 
lòng tri ân cuộc đời này. Ngay một giáo sư đại học 
đi nữa cũng không có những cuộc thuyết giảng mỗi 
ngày mà sinh viên thì hết sức chú ý nghe và đeo 
bám như ở trường hợp của tôi. Và số người nghe còn 
tăng lên hằng ngày. Và rồi, tôi sung sướng bởi tôi 
có thể ngưng bài giảng khi tôi muốn thế. Tất cả điều 
này có là nhờ ở Vô song nguyên lý và Phương pháp 
Trường sinh. (P.U) 

* Nếu muốn được mọi người thương yêu, bạn 
phải Dương bên trong và Âm bên ngoài, bấy giờ tất 
cả, những kẻ Âm và những kẻ Dương đều bị bạn lôi 
cuốn.(C.64) 

x Hãy nhìn vào vòng xoắn ốc (xin xem trong 
các sách của Ohsawa), cái ở phía ngoài là Âm, cái ở 
trong tâm là Dương. Bắt chước cấu trúc này thì có 
thể tôn tại mãi mãi, bạn hãy Âm bê ngoài và WA 
bên trong. 

% Trung tâm, chính là chỗ sinh ra cuối cùng của 
một vòng xoắn ốc. Tất cả vòng xoắn ốc trong Vũ trụ 
đều khởi đầu từ ngoài và kết thúc ở trung tâm. Vòng 
xoắn ốc tỉnh thần thì khởi đầu ở trung tâm, nhưng 
vòng xoắn ốc vật chất lại bắt đầu ở ngoại biên. 

e Mën muốn thắng lợi, thì phải Dương hóa, 
Dương hóa trước hết. Các bạn sẽ có một trung tâm 


108 Phuc Wsi Sein Khe 


rất Duong và hành động của các bạn thì rất Âm, rất 
khiêm nhường, thế là các bạn không mất mát gì, mà 
trái lại càng ngày càng thắng lợi. 

E Người ta luôn luôn có hai bể, mặt và lưng. 
Thế thì, nếu không thích bè mặt, bạn hãy lật bè 
lưng ra... Bất cứ vấn để nào, nghèo khổ, xấu xa, 
bệnh hoạn, bạn chỉ việc xoay ra mặt sau. Luôn luôn 
có bề mặt và bè lưng, đối lập nhau . Đó là một ứng 
dụng của nền triết học của chúng tôi, các bạn nghĩ 
gì về vấn đề đó? 

* Đừng dựa vào cái ưu điểm của trần gian, mà 
chỉ tựa vào tính ưu việt của Trí phán đoán của mình, 
của sự hiểu biết của mình về nên Triết học biến 
dich! 

* Gan là cơ quan trọng yếu nhất về phương 
diện dinh dưỡng. Đấy là cái cửa hàng, cái kho chứa 
tất cả năng lượng, vậy thì nó phải được săn sóc kỹ, 
nhưng chúng ta nhồi nhét cho nó quá nhiều .. Các 
bạn hãy làm trống lá gan của mình đi, bắt đầu từ 
ngày mai. Cách hữu hiệu nhất, đó là nhịn ăn . Buổi 
sáng các bạn có thể dùng một chút trà hay nước, 
nếu như khát. Và nhất là hãy làm trống cái đầu của 
mình, điều ấy quan trọng hơn nhiều. Cái đầu của 
các bạn bị nhôi nhét những kiến thức do các giáo 
sư ban cho. 15 tỉ tế bào não bị nhồi nhét đầy kiến. 
thức, thế thì các bạn hãy vứt cho trống đi, vứt đi, 


1224 Ze Ba 109 
Kee 


vứt đi. Nếu đầu óc trống trải, bạn sẽ hấp thụ mọi 
khôn ngoan. Đó là dièu bí ẩn, đó là Trí phán đoán 
Tối cao... (C.65) 

* Làm sao để đừng có cái 8ì xâm nhập vào 
đầu? — Tiên sinh Nakasono khuyên các bạn để cái 
đầu trống không, bằng cách đừng nghĩ đến cái gì 
nhờ tập Hiệp khí đạo, Yoga hay thực hành Thiên 
định. Đó có lẽ hơi khó đấy. Nếu các bạn sống đơn 
giản, thì đó là các bạn làm trống đầu óc. Nếu các 
bạn trống không, các bạn có được cái quan năng 
luôn luôn cảm thấy ngạc nhiên và nắm bắt những 
cái bất chợt bất ngờ, bởi vì chính cái Không, khi có 
cái gì xâm nhập, thì tức khắc nó phản ứng, nhưng 
nếu đầy, thì chẳng có gì xảy ra. 

x Về phần tôi, tôi không thích được ai che chở 
bảo bọc. Tôi không bị lệ thuộc, tôi tự trị. Chúng ta tự 
chủ, chúng ta là những bậc tạo hóa của chính mình, 
vậy tại sao là những kẻ bị lệ thuộc? Các bạn hãy 
độc lập. Các bạn đi vào cuộc đời này hoàn toàn có 
một mình, phải không? và bạn ra đi cũng chỉ một 
mình thôi, vậy tại sao các bạn sống ý lại? Nếu lệ 
thuộc vào ai, vào vàng bạc, vào tài sản VV., sẽ rất 
khổ. Bạn sẽ là một nô lệ thay vì một bậc thây. 

* Ai cũng hiểu rằng nếu hai hệ thần kinh trực 
giao cảm và đối giao cảm được khỏe, người ta có thể 
chống cự tất cả bệnh tật, chẳng vi trùng nào xâm 


110 Phuc Wsi Sức tie 


nhập mình được, chẳng sức mạnh nào lấn áp được 
ta. Vậy thì làm thế nào cho hai chùm ấy được vững 
chắc? Chỉ nhờ có sự chịu đói và chịu khát, những 
việc gian nan lao nhọc, chịu nóng, chịu rét mới có 
thể làm cho những chùm dây ấy cứng chắc. Những 
chùm dây ấy phải luyện tập từ thuở còn ấu thơ, cho 
đến từ thời phôi thai nữa kia. Dër là theo chỗ giáo 
huấn của nên triết lý Viễn Đông buộc phải như thế. 
Tất thảy danh nhân thế giới đều được un đúc bởi 
những bà mẹ siêng năng cần cù, chân thật, đã trải 
qua bao gian nan, nhất là trong thời thai nghén. 
(Cancer) 

a Tù chỗ nhị nguyên luận mà đến tận nhất 
nguyên luận thì không thể nào được, đó là cách 
_ chuyển hướng sai lầm. Trái lại, người ta phải từ chỗ 

nhất nguyên mà thám sát thế giới nhị nguyên này. 
Ta trước hết phải chiến thắng cho được nhị nguyên 


luận. .. Khởi điểm vốn là nhị nguyên luận thì khó bể - 
đi đến nhất nguyên luận là chỗ thống nhất được tất . 


cả: vật chất và phi vật chất, biết được và không biết 
được, ảo huyền và sự thật, tóm lại là cái hữu hình . 
và vô hình. (Cancer) 

Những bác sĩ đã nói với tôi rằng, nếu việc 
chữa trị quả thật kỳ diệu này được thiên hạ công 
nhận thì tôi sẽ nhận cái giải Nobel và rằng họ sẽ 
không thể đụng đậy gì đến tôi. Tôi nói: các bạn ơi, 


Hanh Vàn Ba 111 


các bạn dùng e ngai áy náy. Một trăm giải Nobel 
không thể nào báo đáp Phương pháp Trường sinh, 
và huống hồ Vô song nguyên lý, nền Triết học của 
Vô hạn hay sự Cấu tạo Vũ trụ và lẽ Công bằng Tuyệt 
đối và Duy nhất của nó hoặc nói một cách thật đơn. 
giản chính đó là sự Vô lượng. Kẻ nào dám trang 
nghiêm cái Vô lượng? (P.U) 

% Công bằng, Trật tự Vũ trụ, đấy là chỗ huyền 
bí của sức mạnh tinh thần và đó chính là chiếc chìa 
khóa thần kỳ. Chính nó đã phát sinh những phép 
lạ khác. Con đường để đi đến đấy chẳng phải là con 
đường khổ hạnh khó khăn, chẳng phải việc trầm 
ngâm suy nghĩ, chẳng phải Yoga, mà chỉ là cuộc tập 
dược của thể xác lẫn tỉnh thần trải qua 30 năm hoặc 
50 năm. Phải vượt-qua những cảnh tập tành khó 
khăn trong cái rét lạnh từng bước từng lúc cắt nứt 
nở thân hình, như gươm dao cứa ra từng mảnh. Nếu 
người ta càng tuyệt đối hơn, chỉ độ 10 năm, 20 năm 
là có thể đi đến. (Cancer) 

Cổ nhân nói: Nếu bạn muốn thực hiện một 
công cuộc nào lớn lao và quan trọng thì hãy “ăn 
và uống tối thiểu”, thanh tịnh thân và tâm, khước 
từ mọi tiện nghi, và giữ mình đừng gần phụ nữ... 
(P.U) 

- Hãy dẹp tất cả loại Đường trong bữa ăn đi, 

- Sống không cần ăn Thịt, 


112 Phuc Wsi Sức Khe i 


- Ăn ngũ cốc Lút, 

- Bớt dùng những thức ăn nào khác càng hay 
(Sống nghèo), 

- Uống càng ít nước chừng nào càng quí chừng 
ấy. (Cancer) 

% Thử hỏi làm sao sáng tạo được một người 
đàn bà đẹp, sáng tạo được một từ mẫu cho nhân 
loại? Đó là một trong những bí quyết của tôi. Tôi 
không nhường cho ai, dầu cho trả giá đến hàng tỉ 
bạc cũng không được. Đấy là phương pháp Trường 
sinh! Đặc biệt là thức ăn số 7. Bảo rằng thức ăn số 
7 sẽ tẩy trừ tất cả lông trong vòng hai hay ba tuần 
lễ, rõ là việc khó tin, rõ là tà thuật. Các bạn hãy tự 
mình thử nghiệm xem. A ! Con số 7 ! (Cancer) 

* Không ai có thể sát hại tôi được . Không kê 
nào có thể sát hại một người ăn uống theo phương 
pháp Trường sinh . Ngay cả một tai nạn hay một 
trận động đất cũng vậy. (P.U) 

x Các bạn là muối của quả đất. Các bạn mà có 
niềm tin , đó là liễu ngộ sự Cấu tạo của Vũ trụ vô 
hạn, thì các bạn có thể nói với hòn núi: “Ngươi hãy 
đời từ chỗ này đến chỗ kia đi”. (P.U) 

+ Những kẻ chỉ có cặp mắt thông thường chẳng 


lại thấy một cuốn phim vui thú tuyệt vời quay trong 


thấy gì cả. Nhưng kẻ nào chỉ ngó với cặp mắt thứ d? 


742.4 Văn Ba 113 


vòng không đây 3 đến 5 giờ đồng hô nhưng lại lâu 
dài đến 5 năm, 10 năm, 50 năm và hàng tỉ tỉ năm. 
Kẻ nào không có được con mắt ấy tức là hàng nô lệ, 
một kẻ vong ân, bằng cấp của họ là bệnh tật, tai 
ương, nghèo nàn và tội lỗi. Kẻ nào đã khám phá ra 
phép mầu của Vũ trụ Vô biên này, nó cứ từ từ quay 
như trên màn bạc để cho thấy một giòng lịch sử của 
hàng tỉ tỉ năm thì họ sung sướng vô cùng. Cái vé 
mời đến xem phim về phép mầu liên tục này không 
tốn tiền, chỉ dành cho những người đi đến với Bản 
thể Vũ trụ Vô biên và Nguyên lý Âm Dương, nghĩa 
là nhờ phương pháp Trường sinh mà tìm ra lẽ Công 
bằng. (Cancer). 

Phương pháp Trường sinh là chìa khóa mở 
cánh cửa tìm đến: 

- Tự do Vô biên 

- Hạnh phúc Vĩnh cứu và 

- Công bằng Tuyệt đối. 

x Về phương diện Trường sinh ta đã biết rằng 
bệnh là do thức ăn tạo nên thì tự nhiên ta cũng biết 
rằng phương pháp trị liệu sẽ căn cứ trên thức ăn. 

# Người ta thường nhận rằng vi trùng hoặc 
độc tố là nguyên nhân bệnh, nhưng trái lại, chúng 
chẳng bao giờ sinh ra bệnh. Trong tất cả các cơ quan 
của thân thể đều có tính miễn dịch tự nhiên. Nhưng 


114 Phuc Msi Sức Khäe 


chẳng hiểu vì sao mà bệnh nhân lại mất đi chỗ miễn 
dịch tự nhiên ấy? Chính đấy là nguyên nhân sinh 
bệnh. Chẳng hiểu tại sao y học Tây phương không 
chịu tìm tồi tới nguyên nhân ? Phải chăng tâm tính 
người văn minh là như thế đó? 

x Ngay cả những tên bất lương cũng đều là 
bạn chúng ta, những con vi khuẩn cũng thế. Chúng 
là thây chúng ta. Tại sao coi chúng như kẻ thù? Đó 
là bởi các bạn sợ, các bạn khôag biết gì về sự sống, 
các bạn không phải là bậc sáng tạo, các bạn bị che 
mờ mất rồi! 


% Tôi chưa từng gặp một căn bệnh nào mà 
không chữa lành nhờ thuật Trường sinh. 

# Các bạn có thể ăn cơm gạo lút mãi với muối ˆ 
më và tương đậu nành. l 

a Ngũ cốc lút là loại làm cội gốc cho sự sống ` 
của chúng ta, là sự tổng hợp kỳ diệu nhất. 

¥ Xin các bạn hãy nhớ cho rằng, phần nhiều 
những người hiền hòa đều ăn uống thanh đạm trong 
lúc các phạm nhân hay bệnh nhân đều dùng cao. 
lương mỹ vi. i 


+ Các bạn hãy bô đi mọi dục vọng trên trần 
thế, các bạn hãy đi vào nơi Vô hạn và hãy nhận rõ. 
ra ta là ngôi Thượng đế đội lốt người. 

¥ Mỗi khi có bệnh tật, các bạn hãy tự chữ 


KE “ăw Ba 115 


cho mình; nếu để cho kẻ khác chữa, thế là chưa lành 
hẳn bệnh vì các bạn đã làm mất đi cái cảnh độc lập 
và tự do của mình. 

X Ta hãy quan sát loài vật trong thiên nhiên. 
Chúng sống rất giản dị và ăn toàn những thức đơn 
giản nguyên chất. 

% Người Trường sinh chọn thức ăn của mình 
rất cẩn thận. Tuy nhiên, họ có thể ăn bất cứ thức 
gì do Thiên nhiên tạo ra mà không hè dùng thực 
phẩm nhân tạo. 

Sống theo thuật Trường sinh, khỏi cân bận 
tâm đến vấn dè ăn uống, ta sẽ được tự do như chim 
chóc ngoài trời. j 

% Trong thời gian đau ốm, tôi ăn uống rất cẩn 
thận. Nhờ vậy mà tôi tránh mọi sự điều trị bằng 
thuốc men. 

X Nếu con người mang nhiều thèm khát và 
đồng thời có trí phán đoán tuyệt diệu, thì họ có thể 
ăn bất cứ món gì, dầu xấu độc thế nào như thịt, trái 
cây, đường mà vẫn vô hại bằng cách tự mình làm 
biến chất nó đi. 

X Tôi tin chắc rằng người bị đau ốm là ké có 
tội và bệnh tật có là để trừng phạt tội của họ. 


# Trong bất cứ trường hợp nào nếu bạn còn 
bệnh hoạn sau khi đã thực hành phương pháp Trường 


116 ee Wsi Se tte 


sinh từ hơn 3 tháng, thì điều đó nói lên rằng bạn là 
một tên tội phạm, vô minh, quá tự cao tự đại. 

% Tai ương của các bạn là cái thước để đo những 
tội ác mà mình gây ra vì mờ ám — mờ ám về bản 
ngã, về đời sống, về thế gian và nhất là những cái 
gì đã gây ra những tội ác ấy, đã tàn phá rồi lại tái 
thiết mãi mãi, tức mờ ám về Trật tự của Vũ trụ Vô 
tận. 

% Nhờ Thuật Trường sinh, ta biến đổi thế gian 
phù phiếm, chật hẹp và buồn tẻ này thành một địa 
đàng tràn đây hạnh phúc. 

X Cái Đẹp theo nên triết học của chúng tôi 
chính là sự biến dịch, sự chuyển biến bất tuyệt vô 
cùng vô tận ..Cái Đẹp luôn luôn hiện hữu. Cái Tĩnh, 
chính là cái chết mà thôi. Cái Đẹp phải năng động, 
chuyển dịch không ngừng, mãi mãi, và đồng thời 
phải ở trạng thái quân bình. 

x Niềm vui sớm muộn gì cũng biến thành nỗi 
buồn, phải không? Vậy chúng ta phải làm gì bây 
giờ? Không có cái gì bền chắc, không có gì giống hệt 
nhau trong cõi đời này, tất cả đều biến dịch, tất cả 
đang ở trên đà chuyển đổi. Chúng ta phải có một cái 
gì đó cơ bản, nó bền vững và vĩnh cửu. Không tìm ra 
cái cơ bản này, người ta không thể nào sống an toàn. 
Nếu bạn hiểu thấu câu ấy, đầu tiên là con người bạn 


1,juA Vän Sa 117 


phải đảo lộn và các bạn thay đổi mọi quan niệm về 
thế giới của mình. Từ rày về sau, các bạn thấy được 
những chân trời vô hạn, đời sống của mình sẽ trở 
nên tươi sáng, bảo đảm, thú vị nhiều hơn. 

% Hãy tạo cho ta trước tiên một cơ thể mạnh 
khỏe nhờ những thức ăn đúng đắn, sau đó ta sẽ 
bước vào thế giới huyền diệu của Vũ trụ để thực sự 
sống một cuộc đời có ý nghĩa và vĩnh cửu . 

X Thức ăn vốn do Thiên nhiên hiến cho ta. Nếu 
ta ăn uống đúng phép của Thiên nhiên là ta được 
khỏe mạnh và sung sướng. Thiên nhiên hiến cho 
ta rất nhiều sự vật nhưng ta phải chọn lựa những 
thứ nào thích hợp cho ta. Nghệ thuật chọn lựa đó là 
Thuật Trường sinh. 

X Cứ nhìn và xem xét Thiên nhiên, nào thú 
vật, chim chóc, côn trùng, nào hoa lá, cô cây... tất cả 
đều mạnh khỏe, vui sướng và chỉ sống bằng những 
thức ăn mà Trời tạo ra. 

% Nguồn gốc mọi sự trên đời này là do thức ăn 
tạo nên. May hay rủi, hạnh phúc hay đau khổ, thọ 
hay yếu, thông minh hay dän độn, đẹp hay xấu, tất 
cả đều bắt nguồn từ thức ăn. Khi hiểu rõ được điều 
này thì ta thấy rằng loài người không hẳn là xấu 
mà cũng không hẳn là tốt... vì họ được đào tạo ra 
do thức ăn xấu hoặc tốt mà thôi. 


118 Phuc 7i: Sứ gie ` 


X Các bậc thánh hiển vẫn thường khuyên: “ 
Hãy trở về với Thiên nhiên”, nhưng cách thức thực 
hành lại quá trừu tượng, bí hiểm nên đã mấy ai theo 
được và mấy người đã thành công. l 


% Nếu bạn có ít bằng hữu thân thiết và trung 
thành, tốt hơn hết là tuân theo chỉ dẫn này: Hãy 
ăn 1 muỗng nhỏ muỗi mè (4 mè + 1 muối) để đánh 
tan chất chua trong máu (dùng với một ít nước trước 
khi ngủ). 

* Cái gì cũng vừa phải thôi .Tốt mà quá 
nhiều cũng thành không tốt. “Cái lượng làm hại cái 
phẩm”. 

* Chúng ta phải đạt được trình độ khiến ta có 
thể ăn bất cứ thức gì mà vẫn không sợ mất sức khỏe 
hoặc hạnh phúc. z 

x Món đó không xấu. Nếu có hại thì điều đó 
nói lên rằng cơ thể bạn bị bệnh. Không có cái gì. 
tốt, cái gì xấu, chính Trời tạo ra tất cả. Ngay cả 
những tên bất lương, những kẻ dối trá, những bọn 
sát nhân, dièu đó rất tốt! những con vi trùng rất. 
cần thiết. Luôn luôn có cái mặt và cái lưng, không. 
nên cố mà bỏ rơi một bên, phải bao dung tất cả hay. 
là không có cái gì hết. l 

X Không có cái gì xấu, cái gì tốt, điều đó tù 
thuộc tư tưởng, ý thức hệ, trí phán đoán của mì 


72w Vän Ba 119 


Nếu có trí phán đoán thuộc giai đoạn thứ 7, các bạn 
có thể ăn và uống bất cứ thứ chỉ và các bạn có thể 
nói đối, giết hại, cướp giật bất cứ thứ gì. Trời lấy đi 
mạng sống và cho ra đời mọi chúng sinh. 

% Với các loại ngũ cốc, các bạn có thể ăn sống 
hoặc nấu hoặc rang, đút lò, làm kem, bao nhiêu cũng 
được, miễn là nhai kỹ. 

* Bạn càng nhai nhỏ, càng mau được lành .. 
Mỗi miếng ăn vào miệng, phải nhai ít nhất 50 lần 
và nếu các bạn muốn thực hành theo phương pháp 
Trường sinh càng đúng chừng nào càng quí chừng 
ấy, thì các bạn hãy nhai cho được 100 lần hoặc 150 
lần. 

Bạn hãy giúp đỡ cho bộ Thận quá lao lực và 
mệt mỏi bằng cách Hãy uống ít lại. 

* Để chữa bệnh theo phương pháp Trường sinh 
chóng kết quả, tốt hơn là bạn nên uống ít đến độ 
sao cho trong vòng 24 giờ, nữ chỉ tiểu 2 lần và nam 
3 lần. 

X Không bị những cảnh áp bức khổ nạn lớn, 
không thể nào có sự nghiệp lớn. 

* Đừng khao khát sự giàu sang, đừng mưu tìm 
những tiện nghi và vui thú, vì Hạnh phúc chỉ đến với 
những người Tầm thường, Giản dị và Công bằng. 

% Cảnh khốn khó lớn lao, cảnh sinh hoạt rất 


120 Zen Môi Sức Khie 


nghèo khổ cũng vậy, chính là chỗ un đúc ra sự nghiệp 
vĩ đại. 

X Nghèo khổ là bà mẹ vĩ đại, khốn khổ bức 
bách chính là ông cha vĩ đại. 

Æ Chỉ phải đợi chờ, đó là kiên nhẫn. Cái kiên 
nhẫn lớn nhất, đó là sự kiên nhẫn vĩnh cửu. Nếu 
bạn có khó khăn nào đó, hiểm nguy nào đó, bạn hãy 
chờ đợi. Nếu bạn có lòng kiên nhẫn vô bờ thì bạn là 
sự vĩnh hằng, thế là tất cả sẽ được ban phát. 

*% Sinh hoạt theo một hình ảnh mö ảo, bất 
hạnh, cũng là một tội ác ... Trước hết phải có Sức 
khỏe và Trí tuệ. 

* Y thuật Trường sinh thật ra là loại cây đèn 
thân của Aladin hay tấm thảm bay trong truyện 
1001 đêm. Nhờ nó mà bạn có thể thực hiện những 
mộng ước sâu thẳm nhất. 

% Nếu còn một người hoặc một vật nào trong 
cõi đời này mà các bạn không mến yêu được, thế là 
các bạn không bao giờ sung sướng. 

% Càng ngày càng sung sướng hơn lên, gieo rắc 
ánh sáng và hạnh phúc cho tất cả mọi người. 

* Các bạn cần phải yêu thương, âu yếm muôn 
loài , kể cả những hạt cát, những giọt nước, những 
cành cây ngọn cỏ. 


7⁄2) „4 Uän Ba 121 


+ Nếu các bạn có một đức tin, dám chắc không 
có một việc gì không làm được, và nếu không làm 
được chăng, thế là các bạn không có đức tin bằng 
một hạt cải. 

+ Nếu để tâm đến quan niệm hạnh phúc của 
Đông phương, các bạn hãy thực nghiệm phương pháp 
Trường sinh ít nữa trong vòng 1 hoặc 2 tuân lễ. 

% Chính trong lúc thai nghén, các bà phải ăn 
uống kỹ lưỡng hơn lúc nào cả vì đó chính là lúc định 
đoạt số phận của con mình. 

* Tinh thân mà được thành tựu đây đú khi 
chúng ta chào đời thì sự giáo dục về sau hầu như 
không còn gì phải đào tạo nữa. 

x Nếu ta muốn cho con cái ta sau này giàu nghị 
lực, đủ sức gánh vác sự nặng nhọc của cuộc đời thì 
phải nuôi nó bằng thức ăn thiên nhiên và cho nó 
sống trong khung cảnh giản dị. 

Xx Ta muốn con cái ta trở thành hạng người 
nào khi lớn —bác sĩ, luật sư, chính trị gia, kẻ giàu có 
, hay là người hạnh phúc, khỏe mạnh, tự do nhất 
trần đời? Câu trả lời sẽ xác định phương hướng bạn 
giáo dục con mình. 

x Nếu một cặp vợ chồng mạnh khỏe, ăn uống 
quân bình Âm Dương thì họ sẽ sinh ra số con trai, 
con gái bằng nhau. 


122 Phuc 76v Sức Khia 


% Sự thèm khát về tính dục và sự thỏa mãn 
tính dục là những điều kiện thiết yếu của hạnh phúc. 
Nếu một người đàn ông hay một người đàn bà không 
có thèm muốn và khoái cảm về tính dục tức là họ 
không biết gì về đạo Sống, về luật Âm Dương. 

% Tình dục có độ lượng và thường thường, là 
một dấu hiệu mạnh khỏe. Một người đàn ông và một 
người đàn bà mạnh khỏe mỗi đêm có thể chung tình 
một lần cho đến tuổi 60 là chuyện thường. Tất cả 
người nào đã theo phương pháp Trường sinh đều còn 
tình dục dù đã ngoài tuổi 60. 

% Thương yêu nghĩa là cho người ta một món gì 
mà không đòi hỏi đổi chác trở lại. 

% Hãy nhận tất cả với niềm hoan lạc và tri ân 
lớn lao. b 

= k Hãy cho tất cả với niềm hoan lạc và tri ân 
lớn lao. 

% Hãy cho và cho mà không mang hậu ý. Nhưng 
nếu bạn cho cái gì mà bạn có nhiều hay cái gì mà 
bạn có thể bù lại được thì đó không phải là món 
quà chân thực. 

* Thật sự bố thí có nghĩa là tước đi khỏi ta 
cái gì thân thiết nhất, cần thiết nhất và quan trọng 
nhất: Cuộc đời mình. d 

% Dầu trong 10 năm, các bạn chỉ có một lâm. 


Hağnh Vän Ba 123 


cảm sốt, đó cũng là triệu chứng không. được tốt: cơ 
thể các bạn đã bị mệt mỏi từ nhiều năm rồi. 

% Người có đẩy đủ sức khỏe: Không sợ hãi, 
không tật bệnh, bao giờ cũng có vẻ hớn hở vui tươi 
trong mọi trường hợp. 

% Nếu quả thật đây đủ sức khỏe, các bạn phải 
vượt được tất cả khó khăn, từ cái này đến cái khác 
với sức bên dai của con chó săn rượt theo con thỏ. 

*% Bạn phải nhanh như chớp trong tư tưởng, 
trong phán đoán và trong hành động của mình. 

* Nếu không mó tay đến những việc khó khăn 
càng ngày càng khó thì các bạn là những kẻ chủ bại. 

% Dầu cho trọn đời cặm cụi một mình, bèn 
chí nổ lực, nhưng nếu không có nguyên tắc chỉ đạo 
chính xác định rõ phương hướng, thì hẳn sẽ gặp kết 
quả khủng khiếp. 

X Bạn đừng quên rằng những chỉ dẫn tiết thực 
của tôi không phải là cái án chung thân. Sau vài 
tháng (hay trong vài trường hợp trầm trọng, vài 
năm) Bạn sẽ được phép ăn tất cả những thực phẩm 
thiên nhiên thông thường (ngũ cốc lứt, rau cải và hải 
sản). Nó tùy thuộc vào tính chất bệnh tật của bạn. 

% Epictète nói: Tất cả mọi người đều được sung 
sướng, họ không được sung sướng chăng chỉ vì lỗi 
tại họ. 


124 Phuc Hsi Sức Khõe 


Sự sống vô cùng kỳ diệu 

Đời sống vô cùng quí giá 

Đời sống vô cùng lý thú 

Được sống quả là một diễm phúc. 
% Nếu được nuôi dưỡng theo Thuật Trường sinh 
thì khỏi cần học hỏi một môn học nào riêng biệt. Trí 
tuệ ta cũng sẽ được mở mang theo đúng chiều hướng 
và ta sẽ đủ sáng suốt để đối phó với bất cứ trường 
hợp nào xảy đến. 

x Nhờ Thuật Trường sinh, ta sống một cuộc đời 
tươi vui và hoàn tất được mọi dự định của mình. 

+ Bệnh tật là hình thức quở phạt của Trời. 
Nhờ nó, ta mới để tâm tìm kiếm và biết đến Đấng 
Tạo hóa. 4 
e Chích thuốc hoặc giải phẫu là một hình thức 
trốn tránh hình phạt của Trời. 

X Thuật Trường sinh rất cần cho người mạnh 
khỏe cũng như cho kẻ ốm đau. Mà thật ra, chính 
những người mạnh khỏe cần phải được giúp đỡ trước 
tiên. 

Biết đến Trời, hồi tưởng đến Thiên nhiên, 
công nhận sự trọn vẹn, đó là sự minh triết tột độ 
mà con người có thể khao khát đạt cho được. Muốn 
sở đắc sự minh triết ấy, con người phải tuân theo 


14)u4 ăw Ba 125 


hình thức kỷ luật cao nhất: Đó là sống theo Thuật 
Trường sinh. 

% Trí phán đoán bị che khuất là nguồn gốc của 
những tệ lậu, bệnh hoạn, tội ác, khốn khổ và chiến 
tranh. 

+ Hòa bình chẳng phải tập thể. Hòa bình chẳng 
phải lệ thuộc. Hòa bình là cá nhân và tư kỷ. Hòa bình 
là một danh từ khác đi của Sức khỏe Hoàn toàn, của 
Hạnh phúc Vĩnh viễn, của Tự do Vô biên và Công 
bằng Tuyệt đối. Kẻ nào không có được những tính 
cách ấy, không thể nào biết đến Hòa bình. 

X Con đường sức khỏe dẫn đến hạnh phúc phải 
thông thoáng cho tất cả mọi người. Nó phải thực 
tiễn đồng thời có lý thuyết. 

X Bất cứ lý thuyết nào, dầu là khoa học, tôn 
giáo hay triết học cũng đều vô ích, nếu nó quá khó 
hiểu hay không thực hành được trong đời sống hằng 
ngày. y 

% Phương pháp Trường sinh thực hành rất đơn 
giản. Ai cũng có thể áp dụng trong đời sống hằng 
ngày của mình vào mọi lúc mọi nơi, nếu thực tình 
họ muốn thoát khỏi mọi nỗi khó khăn về sinh lý 
hay tỉnh thần. 

% Mọi bệnh hoạn, bất hạnh, tội ác và hình 
phạt đều bắt nguồn từ cách ăn ở vi phạm Trật tự của 


126 Phuc Wsi Sức Khde 


Vũ trụ. Vì vậy; việc chữa tri vô cùng đơn giản: Là 
chỉ ngưng vi phạm Trật tự này và để cho mẹ Thiên 
nhiên làm công việc kỳ diệu của bà. 

:-* Rất khó mà chữa những bệnh nhân đã từng 
uống thuốc quá nhiều. Nếu các bạn bắt đầu chỉ dạy 
phương pháp Trường sinh cho những người bệnh 
đã từng dùng thuốc hằng ngày thì hãy yêu cầu họ 
nghiên cứu triết học của chúng ta trong 2 hoặc 3 
tháng. Phải giảm mọi thứ thuốc thuốc từ từ , trong 
vài tháng người ta có thể được dứt khỏi bất cứ thuốc 
men nào, ngay cả insuline. Bạn có thể giảm bớt dân 
dàn, từng chút từng chút một, chứ đột ngột thì rất 
nguy hiểm. Còn dùng thuốc men ngày nào, thì còn 
bị ngộ độc. Bạn dính phải cái án treo đấy! 

_ Æ Nếu phải săn sóc một người bệnh hoàn toàn 
xa lạ với phương pháp Trường sinh, họ đã từng được 
các thầy thuốc điều trị, đã nằm viện, đã phẫu thuật 
hay nhiễm độc bởi cortisone ..v.v. thì trước hết bạn 
phải làm cho mạnh quả tim của họ. Bạn có thể chữa 
bất cứ bệnh nào bằng phương pháp Trường sinh, 
nhưng nếu quả Gm không đủ mạnh thì bệnh sẽ hết 
đấy, nhưng người bệnh lại chết! Để làm mạnh trái 
tim ngay tức khắc, bạn hãy cho uống một cái ransy0 
(tương trứng tức một trứng gà có trống + nửa quả 
trứng chứa đẩy nước tương đậu nành thiên nhiên. 
lâu năm, quậy đều, uống liền, đừng nhai nếm) trước 


Huynh ăn Ba 127 


khi chữa trị bằng phuong pháp Trường“sinh, nhất 
là đối với những ai mắc chứng Tim đập rất nhanh 
(tachicardie) hay Tim quá giãn nở (bradicardie). 
Bệnh tachicardie luôn luôn có trước, và qua nhiều 
năm nó trở thành bradicardie. Bệnh tachicardie đến 
nhanh khi người ta ăn cái gì đó rất Âm. Để bù đắp, 
để loại trừ cái Âm thừa thì trái tim đập rất nhanh. 
Trong trường hợp như thế, hãy cho một cái ransyo, 
nếu không đủ, hôm sau cho một cái khác và ngày 
thứ ba một cái nữa. Nhưng 3 ngày liên tiếp là tối 
đa, không cho uống thêm như vậy nữa ...Ai đã hiểu 
sự quan trọng của phương pháp Trướng sinh sẽ lợi 
dụng món ransyo mà thỉnh thoảng sẽ cứu cho người 
ta khỏi chết. Thật là phi thường! ..Nhưng không nên 
dùng ransyo trong cuộc sống hằng ngày, chỉ dùng 
trong trường hợp cấp bách mà thôi. (C.65) 

X Một bệnh bất hạnh nhất là bệnh mất sinh 
thực tính. Nếu đàn ông mất cả tính cách đàn ông, 
đàn bà mất cả tính cách đàn bà, đời họ rõ„buồn 
chán. Cuộc đời không có một dục vọng gì, không có 
mối cảm kích gì, không tình ái, không mạo hiểm, 
không ham muốn, không gì vui thú, không có tính 
phản bội, không ghen tuông, không khí trá, không 
tranh đấu, không cạnh tranh, thì chẳng khác nào 
muối không mặn, đường không ngọt. Cuộc đời như 
thế chẳng khác nào một bãi sa mạc băng giá và ám 


128 Phuc Wsi Sức Khie 


đạm tối tăm.. Người ta chẳng thấy có gì hết. Rõ vô 
cùng khó chịu. 

% Tàn phá sinh thực tính là một tội phá hoại 
Trật tự của Vũ trụ lớn nhất. Nếu đàn ông hóa ra đàn 
bà, và nếu đàn bà hóa ra đàn ông, nghĩa là Dương 
mất tính cách Dương (nhất là ý chí cương quyết của 
nó) và nếu Âm mất tính cách Âm (nhất là ân huệ và 
khoan dung ) thì cuộc hôn nhân sẽ thành ra bi kịch, 
tức chỗ chung cuộc của nhân loại. 

% Các bạn hãy chữa trị bệnh về tính dục bất 
qui tắc bằng phương pháp Trường sinh cho tuyệt 
đối mới tìm thấy cảnh hạnh phúc vĩnh cửu và tự do 
thực sư. 

*% Bệnh nan y ở người là một cách dùng từ 
sai và là một sản phẩm của óc tưởng tượng. Tôi đã 
thấy hằng ngàn bệnh nan y như suyễn, tiểu đường, 
động kinh, cùi và mọi thứ bại liệt được chữa lành 
bằng Phương pháp Trường sinh biện chứng trong 10 
ngày hay một ít tuần. Tôi đoan chắc rằng không có 
bệnh nan y nào trên thế giới, nếu chúng ta áp dụng 
phương pháp này một cách đúng đắn. 

* Phương pháp Trường sinh không phải là một 
y học kinh nghiệm dân gian mà cũng không phải 
là một kỹ thuật kỳ bí, đỡ tạm, tôn giáo, khoa học, 
tâm linh, đối chứng trị liệu. Nó là sự áp dụng về mặt 


Huynh 1x Ba l 129 


sinh học và sinh lý học của triết lý và y học Đông 
phương, một quan điểm biện chứng của Vũ trụ Vô 
hạn. Nó chữa trị Con người. 

% Y học đối chứng đơn thuần là chỉ chữa những 
triệu chứng, còn bệnh nhân thì không lành, và 
chính người bệnh, họ là kẻ tạo ra các triệu chứng, 
còn phương pháp Trường sinh thì chuyển hóa kẻ 
bệnh thành người dũng mãnh, can đảm mà đồng 
thời những triệu chứng mất đi. 

% Nếu kẻ nào đó bảo đảm tự do của bạn thì tự 
do ấy là một mối nợ. Thứ tự do ấy khoáng đạt chừng 
nào thì nợ nån càng lớn chừng ấy. Hạnh phúc, Tự 
do và Công bằng phải vô cùng, vô điểu kiện và vô 
giới hạn. Nếu tìm chúng từ kẻ khác hay nếu chúng 
tùy thuộc vào điều kiện xã hội thì mối nợ của bạn 
không bao giờ dứt. Đời sống của bạn là cuộc đời của 
một tên nô lệ. 

* Không sống theo những nguyên tắc tiết thực 
nghiêm nhặt, người ta không thể nào hiểu hay đạt 
được sức khỏe từ đạo và giáo thuyết mình theo, điều 
mà những nhà thần học Tây phương hầu như không 
biết tới. 

x Động cơ của nền văn minh Tây phương là chú 
trọng chỗ thỏa mãn những dục vọng về cảm giác và 
cảm tính, trái lại động cơ của nên văn minh Viễn 


130 Phuc Wsi Sức Ze 


Đông là chú trọng chỗ đạt “Bản ngã”, rèn nhân cách 
con người làm sao cho tốt đẹp, làm sao cho thấu đáo: 
ý nghĩa giá trị cuộc tổn vong của thế giới và vũ trụ. 
Bởi vậy muốn đạt Thiên quốc thứ 7, phải làm thế 
nào chiến thắng tất cả những dục vọng nhỏ nhặt và 
những mối khoái lạc tạm thời trong khi tranh đấu với 
vô số những nỗi gian nan cùng những nỗi âu sầu chán 
nãn thường gặp phải trong cõi đời tương đối này. 

e Danh từ “Tôn giáo”bây giờ hơi lỗi thời, người 
đời nay, nhất là những nhà khoa học không thích 
nó đâu. Hiện tại một tôn giáo mới đã khai mào từ 
300 năm nay. Nó mệnh danh Khoa học, nhất là 
Khoa học hạch tâm. Nó mang tính thần bí và hâu 
như tính tôn giáo. 

g % Ngày xưa, các bạn tin vào lời dạy của Chúa 

hay-Phật, nhưng bây giờ chính là vào thời đại hạch - 
tâm, Chủ nhật người ta đi nhà thờ, nhưng chỉ ngày 
chủ nhật thôi, trong khi cả tuần họ theo khoa học! 
Vậy là nhị nguyên hoặc mâu thuẫn! 

% Lúc nào chúng ta cũng phải phán đoán, và 
bằng mọi giá chúng ta phải trả lời, phải giải quyết.. 
Không được nói: tôi không biết, tôi không thể, không 
thể nào làm được..v.v., điều ấy bị cấm trong học đường 
của chúng ta. 

* Không bao giờ đòi hỏi cái trí phán đoán của 
kê khác, nhưng bạn có thể đòi hỏi bất cứ tri thức hay. 


724 Vän Ba 131 


chỉ dẫn nào. Phán đoán, đó là công việc:của bạn .. 
Ngay cả cho ra một phán đoán không hay, ngay cả 
có thất bại đi, thì bạn cũng đạt thắng lợi 50%, bạn 
chỉ cần đổi lại cái chiều hướng thôi! 

% Các bạn phải phán đoán và tiên kiến, Người 
nào tiên kiến tiên liệu sẽ thắng. Để có một cái nhìn 
toàn cảnh thuộc tương lai thì bạn phải nghiên cứu 
nên triết lý của chúng tôi. 

% Sự thoát khỏi tất cả cái gì mà bạn ưa thích 
, đó là triết lý. Đấy là sự khởi đầu, là nên tảng cơ 
bản của một cuộc sống mới. Trị lành không quan 
trọng, điều quan trọng là chuyển hóa nhân cách 
của mình và quan niệm của mình về cuộc đời. Vũ trụ 
quan của bạn hoàn toàn đổi thay, thì bạn thấy cùng 
những cảnh vật, nhưng bạn cảm nhận một niềm 
vui lớn lao và cuộc đời trở nên tươi đẹp và thú vi. 
Hãy nghiên cứu kỹ và trầm tư sâu hoặc nếu không 
thể hiểu thấu đáo thì bạn hãy bắt chước người ta 
mà nhai, nhai, chẳng suy nghĩ chỉ, đó là pháp môn 
Thiển. Trong Thiên, người ta không nghĩ ngợi gì, 
người ta nghĩ đến Không, điều ấy rất khó. Nhưng 
nếu vừa nhai vừa đếm những miếng nhai thì bạn 
quên đi tất cả những chuyện đâu đâu, tâm bạn thoát 
khỏi mọi đam mê trân thế. \ 

% Theo nền triết học của chúng tôi thì Trí 
phán đoán tối cao, Ý chí, Tưởng tượng, Khát vọng, 


132 Phu Hsi Sứ: (đề 


Quan năng nhạy cảm, sự Công bình đều là những 
danh từ khác nhau dành cho Trời. Nhưng cái đặc 
trưng của Khoa học là không biết gì về Trời, về sự 
Sống, nó chỉ lo toan về những đô vật chất. 

^ ée Mọi bí quyết của tôi đều được công bố 
trong các cuốn sách của tôi, nhất là trong “Zen 
macrobiotique”(Phương pháp Trường sinh và Đạo 
Thiền) và “La philosophie de la médecine đ'Extrême- 
Orient ( Triết lý y học Viễn Đông). Nền triết học'5.000 
năm của chúng tôi, cô đọng lại, đơn giản hóa trong 
các quyển sách nhỏ này. Bạn phải đọc giữa những 
hàng chữ hay ở sau lưng. Nếu tự hài lòng bằng cách 
ghi nhớ từng chữ từng hàng như cái máy, thì bạn 
không còn nắm được cái ý nghĩa của triết lý đâu. 

+ Để khai mở trí phán đoán của mình, để đạt 
` được cái liễu ngộ 100%, phải tiếp tục phương pháp 
Trường sinh. Chính thời gian là đáng kể, chớ chẳng 
phải cái gì khác, dù muốn dù không, các bạn hãy 
tiếp tục .. Hãy tiếp tục ít nhất là 7 năm, bấy giờ bạn 
sẽ thấy một thế giới khác, hoàn toàn không giống 
như trước. (C.65) 

¥ Đến cõi thiên quốc thứ 7, người ta sẽ đạt 
được mối Công bằng Tuyệt đối tức Hạnh phúc Vĩnh 
viễn và Tự do Vô biên. Con đường của Tây phương 
thì thênh thang dễ dàng còn của Viễn Đông là con 
đường hẹp khó khăn .. i 


7x4 Văn Ba 133 


% Ngày nay không có vị giáo sư hay người nào 
trong y giới có vẻ để ý đến cái giá trị lớn lao của 
thực phẩm chính yếu. Trái lại, trong đời sống Đông 
phương, nó luôn chiếm tầm quan trọng trước tiên : 
đến mức được tôn như thần thánh vào những buổi 
đầu lịch sử. 

3% Lē dĩ nhiên, người ta có thể sống bằng cách ăn 
hầu hết những món nào thỏa mãn trí phán đoán hoặc 
cảm giác, tình cảm, trí thức, kinh tế, đạo đức hay tư 
tưởng. Nhưng có một giới hạn cho cách ăn uống như 
thế, gọi là bất hạnh, nó bao gồm các nỗi khó khăn 
như nô lệ, bệnh tật, chiến tranh và tội ác. 

% Tôi không bao giờ nói “ không ăn trái cây”. 
Nếu bạn phục hồi sức khỏe tốt thì bạn có thể ăn 
bất cứ thứ gì, bao nhiêu cũng được, tùy ý! Trái cây 
ư, nếu bạn muốn, nhưng có một giới hạn đấy! Nếu 
vượt qua, bạn rất dễ chết, nhất là sau khi đã tuân 
thủ phương pháp Trường sinh rất nghiêm nhặt. 

Tắm nước nóng thì muối thất thoát đi trong 
nước nóng, tắm như vậy khoan khoái thiệt, nhưng ở 
xứ nhiệt đới, không nên tắm nước nóng. 

Tắm biển ư? Chúng ta không phải là cá, vậy 
chúng ta không cần phải bơi lội ở biển. Nhưng nếu 
nó làm cho bạn vui thích, chừng nào muốn thì làm, 
đó là tự do của bạn; việc ấy không cân thiết cho sức 


134 Phuc Wsi Sức Zëde 


khỏe, huống - hồ là tắm nắng! Chúng ta luôn luôn 
trần mình ra ánh nắng, và nếu chúng ta không ra 
ngoài ánh sáng mặt trời, thì chúng ta ăn mặt trời, 
thóc gạo, hạt này hạt nọ, rau cỏ ..chúng là những 
kết tỉnh của mặt trời đấy. 

+ Các bạn hãy vứt bỏ tất cả những cái gì không 
cần thiết cho đời sống của mình đi, ít nữa là trong 
Một hoặc Hai năm, rồi các bạn sẽ thấy thế nào gọi 
là Tự do- hạnh phúc —công bằng. 

* Hãy học hỏi Vô biên đi, các bạn sẽ được 
Toàn năng- toàn trí như Trời và con đường tốt nhất 
để thông hiểu toàn diện Vô biên là Phương pháp 
trường sinh. 

% Vô biên chính là một tên khác đi của Trí 
Phán Đoán Siêu việt: Không gì là không làm được, 
không gì là không hiểu biết, không chỗ nào là không 
có mặt. 

x Hãy tưởng tượng cái Vô hạn. Cái Phân tích 
chỉ là một điểm vô cùng nhỏ, vì thế nó không bao 
giờ đạt đến cái liễu ngộ toàn bộ cái Vô hạn. Không 
thể nào đạt được, bởi lẽ cái Vô hạn là cái không có 
biên giới số lượng. Cái hiểu biết của chúng ta chỉ là 
một điểm vô cùng nhỏ khi so với cái Vô hạn, đó là 
con số không. Và số không được nhân lên bao nhiêu 
vẫn luôn là con số không! Phải lãnh hội cái Vô cùng. 
vô tận trước đã. 


742.4 Vàn Ba 135 


% Ngày nay nếu ăn những sản phẩm mua ở chợ 
hay cửa hàng, các bạn nuốt vào gần 80 đến 90 chất 
thuốc khác nhau trộn vào. Ở Nhật bản có 83 chất 
được người ta dùng thường xuyên, như là phẩm màu, 
chất sát trùng, chất bảo quản ...v.v. 

x Trong sữa có 17 sản phẩm Âm, thật vô cùng 
kỳ lạ khi uống mà các bạn vẫn khỏe mạnh được ! 
Thật ra, không có lấy một phần ngàn người gọi là có 
sức khỏe. Người ta có cái dáng tốt bê ngoài, nhưng 
kỳ thật, họ rất bệnh hoạn và cái bệnh phát triển 
thêm lên theo tuổi tác .. Lại có cái sữa gia thêm sinh 
tố nữa chứ thật kỳ quái là người ta còn sống trong 
khi ăn uống phải những độc dược như thế, 

% Thuốc chủng, đó là kẻ giết hại, nó chứa 
những vi khuẩn, những siêu vi .và một khi được 
tự do trong cơ thể của chúng ta, chúng có độ ấm lý 
tưởng để tăng trưởng không biết bao nhiêu mà kể, 

Trong mỗi tích tắc, tất cả đều chuyển đổi. 
Những hạt cơ bản đều có một đời sống quá ngắn, 
chúng ta được cấu tạo bằng những đơn vị quá phù 
du thay! Vậy mà chúng ta tưởng rằng đời sống của 
mình vô thủy vô chung! 

% Sống lâu và mạnh khỏe mà làm gì, nếu chỉ 
để chuyên lo về các vấn đề vật chất. d 


* Đời sống vật chất chỉ là hư ảo, một trăm năm 


136 Phuc 76v Sức gie 


nào có nghĩa gì đâu. Đời sống tinh thần mới là bất 
diệt, mỗi phút giây cũng đã quí giá vô ngần. 

* Có sống lâu bao nhiêu thì rồi cũng phải chết. 
Dầu có kéo dài tuổi thọ đến trăm năm đi nữa, thời 
gian này cũng chỉ là khoảnh khắc so với đời sống 
của Vũ trụ. Hãy hiểu được như vậy để giải thoát cái 
trí óc hẹp hòi của chúng ta. 

% Với hệ thống chuyển hóa của chúng ta, ta có 
thể chuyển một đơn vị thời gian ra vĩnh cửu, bất tử. 
(C.65) 

x Nếu không có ý định tìm hiểu hoặc mong 
muốn được vào cõi trời thứ 7 (Giác ngộ- Satori) thì 
thà rằng bạn đừng theo Thuật Trường sinh. 

* Ở Viễn-Đông, ít người hiểu biết Huyền học, 
ngay Nhật bản cũng thế. Tôi chưa từng gặp được 
người nào hiểu tôi .. Nhiều bác học, nhiều giáo sư, 
nhiều thầy thuốc theo tôi, nhưng họ hoàn toàn không 
hiểu tôi.(C.65) 

* Nếu muốn đạt tới cõi Giác ngộ, trước hết các 
bạn phải học hỏi triết lý của chúng tôi là căn bản 
vững chắc của mọi tôn giáo và hằng ngày phải thực 
hành đúng theo Phương pháp Trường sinh. 

* Phương pháp Trường sinh là điều kiện tiên 
quyết để liễu ngộ bất cứ nèn triết học nào của Đông. 
phương. ` 


| 
| 


| 
| 


72.4 Vän Ba 137 


Người dự trại hội thảo: ? 

- Người ta không thể nào định nghĩa Thượng đế ! 

Tiên sinh: 

+ Ở đây, người ta không thể nói “ tôi không thể”. 

- Định nghĩa Thượng đế ? 

+ Tại sao không ? 

- Đó là điều duy nhất mà con người không thể 
nào giải thích được. 

+ Đây là cái lỗi lớn nhất mà người Tây phương 
đã phạm phải từ đâu. Người ta không giải thích cái 
Vô hạn. Họ đã sùng bái nó như thần thánh, đó là 
cái lỗi lớn nhất ở phương Tây! Cái Vô hạn hiện hữu 
khắp nơi, nó chỗ nào cũng có mặt, không có gì là 
không biết, không có gì là không làm được, vậy tại 
sao người ta không thể giải thích nó nổi? 

* Bạn phải thông hiểu cái Vô hạn, nó được 
giảng rõ trong các sách của tôi. Tôi đã cố giải thích 
cái Võ hạn từ 52 năm nay một cách tích cực, một 
cách cụ thể. 

% Bất cứ cái gì lớn lao trong cõi đời này đều 
nhỏ nhoi bởi vì thế giới chúng ta sống hạn hẹp quá 
! Nó vô cùng nhỏ khi so với cái Vô hạn. 

x Cái Vô hạn không kích thước, vô thủy, vô 
chung, cái đó ngày xưa người ta gọi là “Thượng đế”. 
Ngày nay, danh từ “Thượng đế” này hơi lỗi thời, 


138 Phuc Wsi Sie Khie 


những nhà khoa học không thích nó đâu, chúng ta 
hãy chọn chữ “Vô hạn hay Vô hình”. 

% Kiêu mạn nhất là khiêm tốn nhất. Người nào 
có một tài sản vô tận thì khiêm tốn, họ bố. thí tất 
cả, nhưng kẻ sở hữu một của cải giới hạn thì tự hào 
về tài sản của mình, họ không có lòng khiêm tốn. 

* Kẻ kiêu ngạo nhất thì đồng thời là Kẻ yếu 
hèn nhất. Kẻ tàn ác, hung hãn nhất thì thực sự luôn 
luôn chính làkẻ nhu nhược nhất. Nếu có kẻ hung 
tàn nào đó tấn công, bạn đừng kháng cự, đừng hận 
thù, vô ích thôi vì tới phiên mình , bạn sẽ trở nên 
cùng hung cực ác đấy. Bạo lực luôn luôn, luôn luôn 
trả giá cho cái lỗi lầm của nó. Hãy chờ, hãy đợi, 
đừng trả thù, đừng ghét bỏ. Nếu trong tâm, bạn tìm 
. cách làm sao đánh lại, làm sao giết kẻ thù của mình 
thì bạn ngã ra sầu muộn ! Sống với một tư tưởng như 
thế thì chính là chọc con dao vào trái tim mình. Cái 
tâm trạng đó tự nó chính là mối phiền não. 

% Trời là phổ hiện, tại sao tìm Trời nơi đâu? 
Trời ở nơi ta, quanh ta và khắp nơi và Trời là Đấng 
trọn lành vì chính Trời là Trí phán đoán tối cao. 

* Chúng ta đều ra đời với Trí tuệ siêu việt bẩm 
sinh. 

* Bạn không có Trí phán đoán Tối cao u? Nếu 
bạn không có thì trái tim, cái bao tử... của bạn có 


7424 Vän Ba 139 


đấy. Chính vì thế mà nó vận hành không cần đến 
bạn điều khiển, không cần đến ý niệm hay tư tưởng 
của bạn kiểm soát. Hệ thần kinh đối giao cảm và 


| trực giao cảm hợp tác với nhau mà không cần đến 


cái Trí phán đoán của chúng ta. Đó chính là Trí 
phán đoán Tối cao. Bạn không có Trí phán đoán 
Tối cao như một con người sinh động, nhưng mỗi 


| một tế bào trong 8 ngàn tỉ tế bào của bạn có đấy! 


Chính vì thế mà chúng ăn, chúng bài tiết và lớn lên, 
tự phân chia và sinh sản ra các tế bào khác. 

* Tôi đã cho các bạn cái bí quyết để lau sạch 
bộ não: Phương pháp Trường sinh. Bạn chỉ việc thực 
hành thôi. Chính thời gian mới là: đáng kể trong 
công cuộc nghiên cứu triết học còn việc nghiên cứu 
khoa học thì tiền bạc được coi trọng. 

* Nếu trong thể chất của một sinh vật có nhiều 
phần Âm hơn, thì sinh vật này sẽ đi đến chỗ diệt 
vong. Trái lại, có nhiều phần Dương hơn cũng thế. 
Cách thức làm cho Âm Dương được quân bình là 
vấn để ách yếu. Như thế người ta có thể quả quyết 
rằng trong cõi đời này chẳng có một chút gì là thuốc 
độc, mà chỉ có chỗ bất quân bình, một sự điều hòa 
không cân đối của hai loại Âm Dương. Người ta có 
thể đưa lý thuyết ấy tới chỗ tận cùng: năng lực cùng 
cực của một cơ thể rất quân bình theo Trật tự củaVũ 


140 Phuc Wsi Sứ Ze 


trụ có thể làm cho cơ thể ấy thu hút và trung hòa. 
được bất cứ một loại thuốc độc nào. 

% Mọi bệnh phát sinh ra từ cái thành phân 
xấu của máu. Nếu máu của bạn thật quân bình về: 
mặt sinh hóa, sinh lý, bạn sẽ không bao giờ bị 
bệnh. Máu có cái uy lực của máu nó có thể e, 
hòa bất cứ chất độc nào. 


* Trong bất cứ trường hợp mắc bệnh chỉ, bạn 
chỉ cần cho thực đơn số 7, bởi vì số 7, chính là con 
đường Trung đạo, bấy giờ dầu cho bệnh có là quá 
Âm hay quá Dương, chúng đều được chữa lành nhờ 
con đường Trung đạo. d 

*% Các bạn biết Vạn lý trường thành chứ? Nó 
đài gần 1000 km. Người phương Bắc luôn luôn đữ 

. dàn, Dương, bởi vì họ ở xứ Âm. Vì cái giá lạnh, họ 
trở đên càng ngày càng mạnh mẽ như người Sô viết. 
Người phương Bắc sẽ không bao giở bị người phương, 
Nam đánh bại. Trong lịch sử nước Tàu, 10.000 năm, 
luôn luôn xảy ra khắp nơi những cuộc đấu tranh, 
xung đột. Nhưng miền Nam không bao giờ tấn công. 
miễn Bắc mà thành công. Chính vì vậy mà có bức 
trường thành để tự vệ. Nhưng rồi sau 300 năm, tất, 
cả bọn di địch đều được khai hóa và trở thành dân. 
chúng miền Nam. Điều đó hoàn toàn giống như cuộe 
xung đột giữa đàn ông và đàn bà. Ở Nhật bản, người. 
đàn ông luôn luôn là bạo chúa, độc tài, tàn bạo..v.V., 


?4).4 Văn Ba 141 


nhưng cuối cùng thì người đàn ông được người đàn bà 
chở che, bảo bọc. 

+ Nghệ thuật nấu nướng là nghệ thuật của cuộc 
đời. Sức khỏe của chúng ta, rồi từ đó Hạnh phúc, Tự 
do và ngay cả khả năng tư duy (Công bằng) đều chịu 
ảnh hưởng của nghệ thuật này. Đây là lý do tại sao 
chỉ những đồ đệ ưu tú nhất mới được chọn làm đâu 
bếp (điển tòa) trong những tông phái lớn hay những 
tu viện Phật giáo. 

x Không có thèm khát, thì thế là hết đường. 
Tại sao các bạn mất đi sự thèm khát? Tại vì các bạn 
ăn uống quá nhiều mà không biết. Tại sao các bạn 
ăn uống quá nhiều ? Bởi vì các bạn giàu có mà ra, 
thế thì giải pháp rất đơn giản, hãy từ bỏ tất cả đi, 
các bạn sẽ trở nên nghèo và mình sẽ luôn luôn có 
khát vọng. 

* Nhờ tuân thủ Thuật Trường sinh, bạn có thể 
thành tựu mọi ước vọng. Hiện tại bạn có thể tìm ra 
những chân trời mới lạ gọi là Shangri — La (Thiên 
đường thân thoại đã mất trong tiểu thuyết “Lost 
horizon” của James Hilton) và Erewhon (Cõi thiên 
đàng) mà con người hơn 300.000 năm qua đã chỉ mơ 
tới mà thôi. 

X Các bạn có thể là những người làm ra các 
phép la , bởi vì các bạn đã hiểu rõ cái Không, cái 
căn để, cái cội nguồn, cái bí ẩn của các phép lạ này. 


142 Phuc Wsi Sức Ee 


Tai sao các bạn không làm ra nó được ? Các bạn quá 
dính chặt vào một nghề nghiệp nào đó, diễn viên, 
nhà buôn ..Tại sao? 

= x Nếu không lợi dụng cái khả năng làm ra các 
phép lạ này, các bạn sẽ rơi vào sự bất hạnh sau khi 
mình đã được cứu cho khỏi bệnh. Các bạn đã thấy 
nhiều tấm gương rồi. 

% Nếu có một kê nào đó, y muốn sung sướng, 
hạnh phúc mà lại không thể nào được như thế, tôi 
không thể nào hiểu nổi ..? Tại sao? . 

% Phải đi lên, đi lên, đi lên mỗi ngày từng bước 
từng bước một vào bất cứ lúc nào. Nếu các bạn đứng 
ì lại như mãi lâu nay, thì trong bất cứ quãng đường 
đời nào, không có gì đáng làm cả. Các bạn hãy đi 
` lên và nhảy vào Vô tận hoặc là chỉ có việc ở dưới 
người. } 

* Con đường ngắn nhất, bất kỳ ở đâu, chính 
là con đường dài nhất, vô tận ..Không phải ở trong 
hình học Euclide, mà ở trong hình học của cuộc đời. 
Hình học Euclide thì giới hạn trong không gian và 
nó loại trừ thời gian ra, vậy đó là một trích đoạn 
không có sự sống, đó là một cuộc phá hoại, một cuộc 
phân tích... Môn hình học ở nhà trường hay Euclide 
chỉ ứng dụng trong một lãnh vực nhỏ. Tất cả những 
ai đã nghiên cứu môn hình học thật thấu đáo thì 


| 2224 Vän Za 143 


không áp dung nó cho thật tốt trong đờiˆsống hằng 
ngày. Phải cứu lấy môn hình học. 
% Triết học Viễn Đông là một triết lý mà người 
Đông phương bỏ quên, còn người Tây phương thì 
không biết gì hết, một nên triết lý đã khai sáng 
cho chúng ta những con đường khác hẳn những con 
đường của nền văn minh khoa học và kỹ thuật Tây 
phương, lại là một thế giới kỳ dị trong ấy có tấm 
Thảm bay và cây Đèn thần. Trong cõi kỳ dị của triết 
lý này không có một tật bệnh gì, nhất là không có 
| những bệnh “nan y”, không có một cảnh chiến tranh 
vô nhân đạo, không có một cảnh xấu xa, không có 
| một tội ác, không có gì là khởi điểm mà cũng chẳng 
| có gì là chung điểm, chỉ ròng ánh sáng, sự tươi vui, 
niềm biết ơn tất cả và mãi mãi. 
X Hãng bảo hiểm thì có trách nhiệm hữu hạn 
, không bảo đảm đời sống. Nhưng những chìa khóa 
Thiên quốc của tôi bảo đảm cho các bạn tất cả, đó là 
| hãng bảo hiểm không giới hạn! 
| % Tôn tử đã nói: “ Nếu bạn muốn đánh bại kẻ 
địch, vũ khí của bạn phải mượn ở kẻ địch”. Cũng 
như nơi Hiệp khí đạo, các bạn phải mượn sức của 
đối thủ ..Tôn tử cũng nói: “ Nếu các bạn muốn tiếp 
tục đánh bại kẻ địch , thì hãy sống nhờ thực phẩm 
của kẻ địch”. Không rên nhập khẩu đồ ăn của quê 


hương các bạn. (C.65) f 


144 Phuc Wsi Sie Khåe 


* Không nên bắt chước quân xâm lược và bọn 
thực dân, một khi thụ chức ở đất nước chiếm đóng, 
chúng khước từ những thực phẩm địa phương và cứ 
một mực đòi cho được những món ăn của mẫu quốc, 
. kèm theo những đội quần đốc tơ và những kho chứa 
thuốc. Tất cả ai vi phạm Trật tự Vũ trụ đều rốt cuộc 
phải trả giá cho sự lầm lỗi của mình. 

% Chúng ta chỉ bày phương pháp Trường sinh 
là để hiểu cho sâu hơn nên triết học của chúng ta, 
chớ không phải dạy bảo ai điều gì, mục đích là để 
học hỏi. Nếu chúng ta giữ riêng cho mình, thì môn 
triết lý này không phải là của chúng ta, còn nếu 
chúng ta quảng bá, thì bấy giờ nó sẽ đi vào máu thịt 
ta. Chính vì thế, chúng ta hãy thử bắt tay với cái 
khó khăn, cái không thể nào làm được, mục đích chỉ 
là để học hỏi mà thôi. 

* Không thé nghiêm noi tų thân, các ban không 
có quyển nói: “tôi có thể chữa trị bất cứ bệnh nào”. 
Tôi đã thí nghiệm mọi bệnh trên con người của tôi. 
Ở tuổi 18, tôi đã bị cận thị, đau mắt hột, loạn thị, 
viêm mũi ( sinusite), chân răng có mủ ( nha chu), tai 
luôn chảy nước. Tôi luôn luôn ho, dạ dày trướng nở 
và đây chất chua, lao ruột, cả hai buông phổi bị lao 
với 3 cái hốc, bị bướu, chàm ..v.v. Tôi đã mắc chứng 
ung sang nhiệt đới ở Phi châu. Tôi đã thí nghiệm 
mọi bệnh trừ những bệnh của phụ nữ ! Tôi không 


7.4 Văn Ba 145 


biết. kinh nguyệt bất điều hòa như thế nào, việc đo, 
tôi không thể! à 

% Nếu các bạn cân món gì đó rất Âm thì hãy 
ăn đi , nhưng tôi đã nói điều ấy với các bạn rồi, 99% 
bệnh hoạn đều Âm, như vậy việc ăn đó là một cuộc 
tự sát. 

z Mục đích của 5 tôn giáo lớn, xuất hiện từ 
mấy nghìn năm tại Đông phương của loài người, 
trước nhất là chú trọng về mặt cứu vớt nhân loại 
cho thoát khỏi bốn khổ cảnh sinh lão bệnh tử, nghĩa 
là cốt làm sao tìm cho mọi người sức khỏe, sống lâu 
và chậm già, đó là nền tảng của hạnh phúc và tự do 
của chúng ta. Thế mà dân dần trải qua nhiều thế kỷ, 
những tôn giáo lại rơi vào tay những tín đồ chuyên 
nghiệp, họ chỉ là những bộ máy truyền thanh những 
chữ những lời thần thánh. 

% Sống nhờ sản phẩm động vật, người ta chỉ trở 
nên Dương bể ngoài mà hậu quả là càng ngày càng 
kém mềm dẻo và nhạy cảm, rồi càng ngày càng thêm 
bảo thủ, bài tha, ích kỷ và bạo hành. Hằng ngày 
dùng đồ ăn như thế thì đâm ra rất khó mà tự kiểm 
soát, mà giữ cho mình an lành và trầm tĩnh. Chúng 
ta không thể nhận được những thông điệp đến từ 
cõi tâm linh vô hạn, không thể chiêm ngưỡng Trật 
tự lớn lao và lộng lẫy, giải quyết nội tâm và liễu ngộ. 
Sự thật Tuyệt đối, trong khi lệ thuộc vào thực phẩm 


146 Phuc Wsi Sức Khõe 


hằng ngày như thế. Người ta khó tránh cho trí phán 
đoán của mình khỏi trở nên càng ngày càng bị che 
phủ. Đây là lý do tại sao mà trong các tu viện, kỹ luật 
ăn uống nghiêm nhặt luôn luôn được thực hiện. 

% Vào thời chúng ta, đường, cà phê, khoai tây, 
và trái cây ngoại nhập cùng với những thuốc thang 
công nghệ và khoa phân tâm đã xâm lấn chốn tu 
hành. Không có gì phải ngạc nhiên rằng sao cái 
chân tâm đã hoàn toàn mất dạng! 

Để chữa bệnh dứt điểm và có thời hạn, ta 
nên tiến hành cùng một lúc trên hai bình diện, nếu 
hoàn toàn có thể : Việc thực hành tiết thực đúng 
đắn trên bình điện thể chất, Dương, nên áp dụng 
kèm theo mặt tỉnh thần, Âm, bằng cách tự mình 
tham cứu triệt để, một dạ miệt mài không phút nào 
ngơi, một lòng kiên quyết tinh tấn để khai mở trí 
phán đoán của mình, ngõ hầu có thể giải tỏa mọi 
vấn đề và khả dĩ thành tựu Hạnh phúc Vĩnh cửu, Tự 
do Vô hạn, cùng Công bằng Tuyệt đối. 

¥ Khỏe mạnh là có cái đâu lạnh, cái bụng ấm, 
và chân ấm .. Nếu đầu nóng thì có thể nguy cho 
những tế bào não, chúng rất Âm cực kỳ nhạy cảm, 
phân chi chàng chit, vi tế và mỏng mảnh. Sức nóng 
Dương dưới dạng sốt cao hay cảm nắng có thể biến 
đổi dë dàng những tế bào rất Âm này. Trong trường 
hợp ấy, tu tưởng con người trở nên càng ngày càng 


22.4 Vän Ca 147 


kém minh mẫn và bộ máy quí báu thu sóng vũ trụ 
sẽ không nhiều thì ít bị thương tổn nặng nê . Người 
ta sẽ không nhận được những gì xuất phát từ Vô cực, 
những thông điệp từ “Vũ trụ Tinh thân”, hoặc là họ 
sẽ nhận bắt được mà bị lẩn nhiều tạp âm hoàn toàn 
méo mó. Nếu điều này xảy ra cho bạn thì khả năng 
kỳ diệu của trực giác sẽ bị mất tiêu, trí phán đoán 
sẽ bị che khuất hoàn toàn, bạn sẽ không thể nào 
thể nghiệm trực tiếp Trật tự lớn lao của Vũ trụ, mà 
phải lệ thuộc vào sức hiểu biết theo khái niệm, và 
bạn sẽ không biết đến cái Chắc thực Tuyệt vời. 

% Đối với các bậc tông sư của các môn phái tôn 
giáo, đạo đức, triết lý hoặc giáo lý, họ không thể nào 
để cho ốm đau hoặc bị giết hại trong bất kỳ trường 
hợp nào vì ám sát hoặc tai nạn. 

% Nếu như tôn giáo không đủ sức bảo đảm sức 
khỏe tức cái căn bản của hạnh phúc chúng ta, tôi 
cho đó là một lối bịa đặt để dối người hoặc một loại 
“thuốc phiên”. (Cancer) 

zs Thế nào là Hanh phúc? 

+ Đó là sự thực hiện hoài hoài, thực hiên không 
có giới hạn những mơ ước của các bạn cái này tiếp 
theo cái kia, ngày nào cũng thế. Nếu bạn bất động, 
nếu bạn không thực hiện cái gì, không tạo tác cái 
chi, thế thì các bạn là những tên nói dối, bởi vì sự 
sống bừng bừng: Hãy nhìn cây cối, chúng chả nói gì, 


148 Phuc Gë Sức Khia 


nhưng chúng luôn luôn tạo ra Oxy, diệp lục..v.v., đời 
sống, sinh lực, đó là Sự thật. 

* Các bạn tìm kiếm cái dễ dàng, còn tôi, tôi là 
người kiếm tìm cái khó khăn.. Từ hồi còn bé, tôi 
tìm kiếm, tìm kiếm những cái khó khăn càng ngày 
càng lớn. Bấy giờ, những chuyển hóa làm tôi chú ý. 
Tôi đã phấn đấu chống bệnh tật và tôi đã nhận ra 
rằng bệnh hoạn không có tôn tại, chính chúng ta là 
người tạo ra nó . Tôi đã giải thích làm thế nào nâng 
cao trí phán đoán để đừng ngã ra bệnh. Câu hỏi khó 
nhất là, làm thế nào nâng cao trí phán đoán bị che 
mơ? 

% Khi người ta không biết Sự thật, tất cả cái gì 
mà người ta nói, tất cả cái gì mà người ta làm, tất cả 
cái gì mà người ta thực hiện, đều là không tưởng. 

% Không nên lẫn lộn một sự kiện (un fait) với 
một sự thật ( une vérité). Sự thật, chính là vĩnh cửu, 
vô cùng trong khi một sự kiện thì phù du. 

e Các bạn đừng dùng từ Sự thật mà không biết 
đến cái Vô hạn, không phải là người trong cuộc của 
điều kiện sức khỏe thứ 7 “Không nói dối”. 

ze Phật giáo, và đặc biệt đạo Phật Thiền, là hiện 
thân của sự tuân thủ những luật tiết thực nghiêm 
nhặt. Thế mà ngày nay ở nhiều cuốn sách xuất bản 
tại Tây phương viết về Thiền tông hay Triết Ấn, 


722.4 0ău Ba 149 


không quyển nào giải thích đây đủ về sự quan trọng 
của chúng trên nền tảng sinh học và sinh lý. Vì 
vậy, không có gì phải ngạc nhiên, rằng sao triết 
Vedanta, đạo Lão và đạo Phật ở Tây phương, người 
ta không thể nào hiểu một cách thấu đáo. 

*% Các bạn phải sung sướng, càng ngày càng 
sung sướng, sung sướng nhất trên đời. Đó là sự đòi 
hỏi của nền triết lý của chúng tôi, đó là bổn phận 
của các bạn. Nếu có một chút đau khổ, thì bạn là một 
tên tội đồ, bạn đã vi phạm Luật của Thiên nhiên, 
Trật tự của Vũ trụ. Tất cả mọi người phải được sung 
sướng, mà phải càng ngày càng sung sướng, sung 
sướng vô cùng. Hạnh phúc của các bạn phải phát 
triển. 

Nếu con đường Giác ngộ đối với các bạn 
dường như dài dàng đặc, đó chẳng qua vì các bạn 
không nhận ra hướng đến chính xác mà thôi. 

* Đối với người Đông phương, Giác ngộ là sự 
nhận thức rõ ràng và hợp lý rằng con người mình 
với tất cả thân và tâm đã đến được lãnh vực Tų do, 
Hạnh phúc và Công bằng. . 

X Chúng ta chính là những người sáng tạo con 
người của mình. Người ta có thể làm đổi khác đi rất 
dễ dàng; đổi hai tai là khó nhất, hầu như là không 
thể nào làm được, nhưng người ta vẫn có thể thay 


150 Phuc Wsi Sứ Ze 


đổi. Chỉ bằng cách ăn uống mà thôi. Phải chăng 
ta mẫn tuệ khi ta uống đúng. Ai không biết uống, 
không biết gì. Quả thật như vậy. Ta có thể nói, 
người ta sung sướng khi người ta ăn đúng, ăn theo 
phương pháp Trường sinh. Ai không biết ăn, không 
biết gì. Nếu các bạn là những người quan sát tôi, thì 
các bạn sẽ không biết gì. 

* Phải làm thỏa mãn mọi trí phán đoán của 
chúng ta, còn khác đi thì các bạn sẽ không tiến lên. 
Nhiều người tin rằng những trí phán đoán thấp đều 
đáng khinh, đó là các ông thánh, phải không ? Có 
nhiều người tự kiểm soát lấy những trí phán thấp của 
mình và họ tưởng rằng họ sạch , họ thánh. Thật vậy, 
đó là những thánh, chớ không phải người. Bạn phải 
người, còn khác người thì nên sống trong đền chùa 
hay nhà thờ .. không nên đi ra ngoài'.. thế là cuộc 
đời không thú lắm ...Tại sao ta không vui đùa trong 
thế gian này? Hãy nhìn xem kìa! Tất cả đều vui chơi! 
Cây cối, trẻ con! Nên vui chơi một cách máy móc, 
một cách mù quáng 100% với khát vọng về sinh lý 
và xác thịt, hãy vui chơi với các trí phán đoán thuộc 
cảm giác, tình cảm, lý trí, hãy làm đây các giai đoạn 
này 100%. Tự động là các bạn lùi xuống thấp. Đồng 
ý chứ ? Hơi khó nuốt chăng? Các bạn là những tín 
đồ thanh giáo, rất trong sạch, các bạn là thánh nhân 
một nửa. Còn tôi, tôi hoàn toàn là thú vật ..các bạn 


742.4 Vän Ba 151 


nghĩ gì về điều đó? — Tiên sinh nói về mình sai rồi! 
— Các bạn rất trong sạch, các bạn rất thánh! Chúng 
tôi là người, là nhỏ bé, nếu các bạn có ý tự cao tự đại, 
nếu các bạn không chấp nhận mình nhỏ nhoi, thì đó 
là kiêu ngạo! Chúng tôi không thánh đến thế, chúng 
tôi không khôn ngoan đến thết Mỗi ngày, ngay cả ba 
lần trong một ngày chúng tôi bị vài thứ để ăn để uống 
lôi cuốn. Đó là trí phán đoán hạ đẳng của chúng tôi! 
Bậy quá đi thôi! Chúng tôi là những con vật! Thật là 
vui cho trí phán đoán hạ cấp của chúng tôi! Chúng tôi 
thú vật còn hơn bất cứ con thú nào nhiều! 

x Không có gì huyền hoặc hay bí ẩn trong quan 
điểm Giác ngộ. Để đạt tâm trạng này, các bạn hãy 
nghiên cứu triết học của chúng tôi (nền tảng thực 
cơ bản của mọi tôn giáo) cho đến khi hiểu được cấu 
trúc kỳ diệu của Vũ trụ Vô biên cùng sự Công bằng. 
Rồi hãy thực hành Thuật Trường sinh hằng ngày và 
nghiêm nhặt. 

Các bạn đừng quên rằng nên triết học Âm- 
Dương là một chiếc gậy thần hay cặp kính kỳ diệu. 
Bạn có thể thấy tất cả, tất cả trở thành trong suốt. 
Bạn thấy toàn thể Vũ trụ cho đến Vô cùng vô tận. 
Vậy là từ trước tới giờ đâu có học mà bạn có thể hiểu 
môn khoa học hạch tâm đấy! 

% Bảy điều kiện của sức khỏe: 


152 Phuc 7⁄6: Sức Ziel 
Za Woi Sur See 


- Không mệt mỏi 
- Ăn ngon miệng 
- Ngủ ngon 
^“ ~ Ký ức tốt 
- Tánh tình vui vẻ 
- Minh mẫn nhanh nhẹn trong suy nghĩ và 
hành động : 
- Công bàng. 

Bảy điều kiện ghi trên không thể nào thực hiện 
được mà không tuân thủ chặt chẽ những chỉ dẫn đơn 
giản về Phương pháp Trường sinh. Nhờ chúng, bạn 
có thể là đấng sáng tạo đời sống, sức khỏe và hạnh 
phúc chính mình mà không phải dựa vào ai. 

% Việc nấu nướng, theo y học Viễn Đông là cốt 
giúp con người nhận ra Ty ngã (Bản lai điện mục). 
Cái gọi là Sức khỏe — Hạnh phúc hay Tự do — Hòa 
bình, tòa nhà cao tầng vĩ đại nhất của loài người, 
phải được xây trên nền tảng Sinh uật,Sinh lý và 
Luận lý của nền y học đó. 

* Con đường của Hạnh phúc rất dài và kẻ chỉ 
đạo duy nhất theo như Vô song nguyên lý, chỉ là 
Phương pháp trường sinh. 


vr 


x4 Ze Ba 153 
Thác 


Mue Luc 


CHỈ DẪN CO BẢN 


4. Ngưng hẳn uống thuốc Tây và 
các lối chữa theo Tây y............................ 1t 12 


~ Ăn không biết ngon...... 
~ Ăn không tiêu (dyspepsie 


154 


SS Sne gaz A CA e ee “XS XÃ 


ei Ae en E e s‹ 


Phuc Wsi Ser Zëie 
Ee 


DEI Oe 27 
Bãi XUD ác sáo: 
Bạch ban (Ieucodermie)................... 
Bạch đới (perte blanche, leuchorrée)... 
Bạch huyết (leucémie)...................... 
Ba giáo: (dangu sE................................ 
Bàng quang viêm hay Sưng Bọng đái (cystite)........ 29 
Băng huyết ( hémophilie )............................ 

Bần huyết, hay Thiếu máu (anémie) 
Bëbee geen 


Bỏng: phỏng lửa, nước sôi (brulure )........................ 32 
Basedow: Bướu cổ lồi mär. 32 
Bướu dạng tuyến ở cổ (végétation adénoide)............ 32 
Can:tiến '(/psoriasis)4 f7 E1 221/0 nào ngại $. 


DA, Weieen er ai 
Chàm hay Sang thấp (eczéma 
Cúm (influenza)............... 
Co giật chân tay (tétanie)... 
Chuột rút hay vọp bé. 
Da - bệnh ngoài da: tàn nhan, mụn, ghê, lr 
Da chì (maladie d'Addison )................. 

Da nå (engelure ) .......................... 
Da voi, hay tượng bì (éléphantiasis ) 
Dạ dày bị giãn (dilatation d/ESIOHIđR)as1u.cv8:..--‹.cc-- 


722.4 Zi Ba 155 


w 
vi 


v 
vi 
y 
rai 
v 
vi 
vi 


E Ef Een EAN me, Zen, as 


EECH Ee, SA TS Aer, Zes 


Da da EE e 37 
Dạ dày hư thoát, hay dạ dày bị suy ng 
(atone gastrique), oenar an Aar 38 


Dịch hoàn viêm .... 
Dịch tả ( choléra) ... 
pai dimot Mum. 
Dän bạch niếu, hay nước tiểu có 

chất lòng trắng trứng (albuminurie)............................ 40 
Đau màng bụng (péritonite), Đau ruột (entérite), 

Lao ruột (tuberculose Ifeetinalel, ia 204.1 40 
Đầy NƠI hay A wett af 


Động kinh, hay kinh giãn (épilepsie)...... 
Động mạch lựu (anévrisme de Fana) siihna 42 
Động mạch quản viêm thuyên tắc 

(1100111621111) 1-8 X24 en, cht ec 
Gan - Sung Gan, Vàng da ........................ 

Dä, Hói đầu, Ryng tóc ................ 

Giang Mai (unhuet. 

Ho, ho lao, ho gà, hen Suën 
Hoal. huvet sett, gett, ut? 


Huyết áp cao, huyết áp thấp 
Insuline:tăng; quá Aaima ein s6s8 xổ 


156 


Phuc Wsi Sứ Ze 
E 


Kém sữa cho con bp. 48 
Kém trí nhớ, dën độn, ngu ngốc ............. __ 48 
Ki&t (dysenterie) lainel Ae -¿ 
Kinh nguyệt không đều hoặc khó khăn 

ëtt, Eent ug 0 ‹$ 
Liệt âm, liệt dương 

Liệt run cứng (maladie de Parkinson)....................... 52 
Lòa màu sắc (cécité colorée).......................2222 22222 53 
Loạn thị (astigmatisme).................................ss. 1... elt 


Mắt đỏ, hay kết mạc viêm......................... 2.2 22 53 


Nët ARE e AA e, 

Mores att aain dem 

Mũi viêm nước và bướu thịt (polypes)........ 

MbóC s.0066 sa leen 

Mụt nhọt đang sưng Dbtëeiwg omg — me) 
Eng Rent Ak et) ye, F 
Nẻ da vì lạnh (engelure)... 58 
Ngạnh kết đa phát, hay ngạnh kết từng đám 
(sclérose en plaques).........................222 58 


Vän Ba 157 


?.v„⁄ 


SA ra 


SIRIN S 


SEN 


` 2Š... ... A R 


Nghiện ma tOta festen au, 
Nghiện mm. 
Nhức đầu 
Nhức răng......................... 
Niêm thủy thủng (myxoedème).... 
Niếu độc tố (urémie).................... 
Nôn, ốm nghén, buồn nôn buổi Sáng .. 
Nướu răng chảy mủ, Nha chu. 
Oa viêm hay khang viêm (sinusiste)..... 
Phế viêm (pneumonie)..................... 2-1 s2 
Phong, cùi, hủi 


Ruột đây hơi ( gaz intestinaux).. 
Ruột sa hay sáng khí ( hernie) 


Sung huyết (congestion du Sang )... 
Suyễn (xem Hot resa 
Sung buồng trứng.......................... 
Sung cuống phổi............................... 


158 


b Ñ hs 


=5... `‹.`^ 6`. a x SS % * E 


Phut Wst Sức tie 


Sung màng xương, còn gọi °ốt mạc viêm 

HB ege ES Le AE 69 
Sung xương (ostéite, ostéomyélite ), Lao xuong .…..... 69 
Sung ruột thừa (appendicite)............................ -.-----‹+ 70 
tute EE, WEN EE cf 70 
Tả, ly (diarrhée), Tả trả con, 

Đi tướt (diarrhée Imtantlel. 5-5252 71 
Ee E, 71 
Tâm thần phân liệt (schizophrénie) ei ze, 71 
Tâm thần thác loạn (paranoia)............................---.-- 71 
Thần kinh suy nhược ( neurasthénie)....................... 72 
Thần kinh tọa viêm (sciatique)...............................-- 72 
Thần kinh viêm ( névrite )_...................................-- 72 
Thận viêm (nephrite) 

Thoát giang, lòi trê...... 

Thống phong (goutte) 

Thủy nang hay bọc nước trong bìu dái (hydrocèle).74 
(hong: hàn LR, dé Mie, BS: 
Tích tủy không động (syringomyélie). D 
Tiểu đường Bi: 
Tim - bao tâm tiếp hợp (symphyse nêïh24(gì®) .. ./6 
Bao tâm viêm hay sưng vỏ trái tim (péricardique) .76 
Co tâm nganh tắc (infartus du myocarde)................ 77 
Tâm nội mạc viêm, hay sưng màng 

trong quả tim endorardte. 
Werer RE 

Fin dap beet MEN MS suất 


?4)x4 Văn Ba 159 


v Tim đập không đều, Đập nhanh............ Ne 79 
x Tim nhói hay hiệp tâm thống (angine de poitrine) .. 79 
~ Tỉnh mạch dịch hoàn trướng (Varicocèle).................. 79 
v Tinh mạch trướng (VANCES) aiaia a] 
Tóc Bạc............ ..^ ....80 
Mal UE ...80 
v Trúng phone, cb, Tôn 80 
e Túi mậtviêm nức.......... ...80 
Tự tạng đầU..3+.......... a E .„.80 
Ung loét dạ dày ( ulcère d es†omae)........................ 80 
e Ung thư (cancgr)................. 81 
Ung thư cuống họng (cancer de ['oesophage )......... 82 
v Ung thư dạ dày (cancer de auu 82 
€. mp OWN eessen SE 82 
~ Ung thư, ung sang thập nhị chỉ tràng....................... 82 
v Ứng mũ từ cũng............. aea 

# Nang IR 6o kuêu, 

v Vẹo cổ (torticolis) 

e Viễn thị eg 

v Võng mạc bị bóc (décollement d 

v Võng mạc xuất huyết 

e WfstD..‹«. Sẻ: 

v Xuất huyết (hémorragie) K 
EE, E sa 


